Thứ đọc lại Kim Dung 


Nguyên Nguyên 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Nguyên Nguyên 
Thử đọc lại Kim Dung 
Phần I 


Có lẽ trong tiềm thức của tôi trong hơn 35 năm qua luôn 
luôn vẫn có một số thắc mắc, tức bực về tiểu thuyết kiếm 
hiệp của Kim Dung. Trước hết nếu so với các truyện kiếm 
hiệp cổ điển của Trung Quốc như Lã Mai Nương, Càn Long du 
Giang nam, Tiết Nhân Quý chinh đông, Thuyết Đường, Thủy 
Hử v.v..., trong các truyện chưởng của Kim Dung - ít khi nào 
ông cho khai tử bớt những nhân vật cực ác khi đến quá nửa 
truyện. Thậm chí nhiều khi cho đến hết truyện những nhân 
vật cực kỳ nham hiểm và gian ác đó vẫn chưa được cho gác 
kiếm về chầu Diêm Vương, nhưng lại vẫn cứ tiếp tục sống 
dai và "quậy" dài dài cho đến một thế hệ tiếp nối trong một 
truyện kiếm hiệp nối tiếp khác. Thí dụ như Tây độc Âu 
Dương Phong trong Xạ điêu Anh hùng truyện đã sống luôn 
qua đến khoảng nửa truyện kế tiếp mang tên Thần Điêu 
hiệp lữ rồi mới lăn đùng ra chết sau khi đấu võ nghệ với Bắc 
cái Hồng Thất công suốt mấy ngaỳ liền trên một đỉnh núi 
tuyết trước sự chứng kiến của cậu thanh niên Dương Quá. 
Hoặc giả như Tinh Tú lão quái Đỉnh Xuân Thu trong Lục Mạch 
thần kiếm và Thiên Long bát bộ - một nhân vật cực kỳ hung 
ác ai cũng ghét thế mà cứ sống dài dài - sống lâu hơn một 
trong những nhân vật chính là Tiêu Phong - cho đến hết 
truyện luôn. Cũng giống như Mộ Dung Phục - lúc đầu truyện 
mang cá tính nửa chính nửa tà nhưng đến lúc cuối truyện 


trở nên hoàn toàn gian ác bởi mang nhiều tham vọng khôi 
phục nước Yên - tác giả cũng không cho chết quách cho 
xong nhưng lại trở nên điên điên khùng khùng như Âu 
Dương Phong trong cuối truyện Anh hùng xạ điêu nói trên. 

Tranh chấp để xem xem ai võ công cao nhất, ai là anh hùng 
vô địch thiên hạ cũng thường không được giải đáp cho thật 
chắc chắn như trong các truyện kiếm hiệp ngày xưa trước 
thời Kim Dung. Trong Anh hùng xạ điêu và Võ lâm ngũ bá, có 
tất cả 5 người với võ nghệ tuyệt luân: Bắc cái Hồng Thất 
công, Nhất Đăng đại sư Đoàn Nam đế, Tây độc Âu Dương 
Phong, Đông tà Hoàng Dược Sư và Trung thần thông Vương 
Trùng Dương. Năm người đó mỗi người có một hai ngón võ 
tuyệt chiêu bao trùm thiên hạ. Nhưng khổ nổi nếu họ đấu 
với nhau thì lại "bất phân thắng bại"!!! Vương Trùng Dương 
thường được xem như "trên cơ" 4 người kia một chút nhưng 
lại... chẳng may chết sớm, và trước khi chết thật Vương 
Trùng Dương đóng kịch chết giả để cố ý thọc vào chính 
huyệt của Tây độc Âu Dương Phong một ngón Nhất dương 
chỉ cho Tây Độc chừa bỏ tham vọng đi ăn cắp quyển võ công 
bí kíp Cửu Âm chân kinh. Thành ra trong hầu hết suốt các 
truyện Anh hùng xạ điêu hoặc Võ lâm ngũ bá ta không thấy 
một ai có thể xưng anh hùng vô địch hay võ lâm minh chủ 
cả. Thất vọng nhất trong cái "lô gích" của Kim Dung phải là 
anh chàng Quách Tỉnh. Anh này có nội công tự nhiên trời 
cho như hút được máu rắn quí của một thiền sư nào đó, học 
võ nghệ từ nhỏ với Giang Nam thất quái, học leo núi với Mã 
Ngọc, học các võ chính như Hàng long thập bát chưởng của 
Hồng Thất công, học thế đánh Thiên cang Bắc đẩu trận của 


phái Toàn Chân, học Cửu Âm chân kinh và Song thủ hỗ bác 
từ Chu Bá Thông một cao thủ tương đương hay hơn Võ lâm 
ngũ bá một chút, vài ngón nghề Nhất dương chỉ từ chính 
Đoàn Nam đế. Quách Tỉnh như vậy đã học các món võ chính 
tông của ít lắm là 3 trên 5 vị ngũ bá đó - cộng với tuổi trẻ, 
với "tư duy" sẵn có, với nội công thâm hậu nhờ uống máu 
rắn. Thế mà lúc đấu với các cao thủ khác như Cừu Thiên 
Nhận (chính hiệu), Quách Tỉnh không bao giờ chứng tỏ được 
thế thượng phong đánh hạ được họ hay cho họ nằm "đo đất" 
cả. Lô gích đó của Kim Dung hồi còn trẻ người viết xem như 
hơi "lổng chổng" không được chặt chẽ chút nào. Thêm một 
thí dụ khác: Trương Vô Ky trong Cô gái Đồ long đã trải qua 
bao nhiêu thăng trầm và học được bao nhiêu thế võ tuyệt 
chiêu: Cửu Dương chân linh lúc sống dưới thung lũng núi 
tuyết qua quyển sách dấu trong bụng con khỉ, ăn được con 
ếch đỏ cũng ở dưới thung lũng để bổ xung dương khí, luyện 
được Càn Khôn đại na di tâm pháp lúc bị nhốt trên Quang 
Minh đỉnh, học Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm rất thuần 
thục với Trương Tam Phong, v.v... và v.v... thế đến khi đụng 
độ với người yêu cũ Chu Chỉ Nhược, hình như Trương Giáo 
chủ phải chịu lép mặc dù cô Chu chưởng môn Nga Mi chỉ 
học được có Cửu Âm Chân Kinh và một số chiêu của Nga Mi 
kiếm pháp mà thôi. Lô gích nằm ở đâu hay Kim Dung đã 
theo mốt thời đại trọng nữ khinh nam? Tức bực cho độc giả 
còn phải kể đến cái ngón Lục mạch thần kiếm của thái tử 
Đoàn Dự! Võ nghệ thứ gì mà khi được khi không, trong cuộc 
đời thật chắc làm gì có loại võ nghệ kỳ cục như vậy - giống 
như chiếc xe hơi, cái radio hay tivi rất cũ kỹ khi chạy khi 


không? Rồi còn rất nhiều, nhiều nữa những cái lủng củng 
trong lô gích của Kim Dung về ai giỏi võ hơn ai trong các bộ 
truyện chưởng của ông. 

Những thắc mắc đó hình như cứ lởn vởn trong đầu người viết 
qua nhiều năm tháng, rồi trở đi trở lại trong hai thập niên 
qua khi xem phim tập Hongkong quay đi quay lại nhiều lần 
các truyện của Kim Dung. Nhiều khi người viết cũng thử đặt 
ra một vài giả thuyết dựa trên kiến thức rất hạn hẹp của 
mình về triết lý Đông phương - thử giải thích các dụng ý của 
Kim Dung khi ông ra công sáng tác các tác phẩm kiếm hiệp 
để đời đó. Người viết thử dùng những triết lý như "nhân vô 
thập toàn" hay bắt chước các người viết khác moi Kinh Dịch, 
hay sưu tầm những "ẩn số chính trị" để tìm giải đáp cho một 
thắc mắc lâu năm về Kim Dung. Nhưng rất tiếc và nói cho 
đúng người viết vẫn chưa được hoàn toàn thoả mãn về 
những ẩn ý của Kim Dung khi ông cho vào các truyện của 
ông một lôgích có vẻ hoàn toàn bác bỏ lôgích của Tam đoạn 
luận: A giỏi hơn B, B giỏi hơn C, do đó A phải giỏi hơn C. Nói 
một cách khác và thông thường, nếu A có nhiều tiền và của 
cải hơn B, ta nói A giàu hơn B. Nếu A cùng cỡ tuổi với B và A 
học được và thành thục nhiều ngón võ hơn B, A chắc sẽ giỏi 
võ hơn B và sẽ "nốc ao" B khi đấu với B. Tương tự Trương Vô 
Ky có vẻ học được nhiều ngón võ tuyệt chiêu hơn Chu Chỉ 
Nhược - đại khái Cửu Dương chân kinh, Càn Khôn đại nã di, 
Thái Cực kiếm, Thái Cực quyền, v.v... Nội cái Càn Khôn đại 
nã di - một môn võ tối cao của Minh giáo thời đó có mãnh 
lực biến đối thủ dùng gậy ông đập lưng ông - Vô Ky đã học 
được trong lúc bị nhốt với Tiểu Siêu ở trong mật động của 


Quang Minh Đỉnh - nếu theo đúng mô tả của chính tác giả - 
cũng đủ dùng để chế ngự được Cửu Âm Chân Kinh, nếu 
không kể đến các thứ võ lâm chi bảo như Thái Cực kiếm và 
Thái cực quyền. Càn Khôn Đại Nả Di chắc chắn - theo lôgích 
của mô tả trong truyện - sẽ chế ngự được thế đánh móc vào 
sọ người kiểu Cửu Âm bạch cốt trảo trong Cửu Âm Chân 
Kinh bởi nó có thể khiến bàn tay bạch cốt trảo quay về tự 
móc sọ của người xử dụng nó để tấn công mình! Trong khi 
ấy Chu Chỉ Nhược theo với ước đoán của độc giả (vì đoạn 
Chu Chỉ Nhược luyện Cửu Âm Chân Kinh tác giả dấu không 
kể ra) chỉ biết có Cửu Âm Chân Kinh và rất có thể chỉ biết 
qua loa về Nga Mi kiếm pháp bởi lúc Diệt Tuyệt Sư Thái 
nhường ngôi chưởng môn Nga Mi cho họ Chu, Diệt Tuyệt Sư 
Thái đang sắp sửa tự tử nên chưa có thì giờ truyền lại trọn 
vẹn các ngón nghề của Nga Mi kiếm pháp cho nàng. Thế mà 
Kim Dung tự ý cho Vô Ky gần như bất lực trước Chỉ Nhược và 
có vẻ "dưới cơ" Chu Chỉ Nhược. Thật bực mình!!! 

Thế nhưng, gần đây nhân lúc đọc được quyển "Cờ Bạc" của 
Huỳnh Văn Lang do Nhà văn nghệ Tổng Phát Hành xuất bản 
vào năm 1998, người viết tự nhiên thấy những "cái đinh" kể 
ra trong quyển Cờ Bạc, nhất là những chương về nghệ thuật 
đá gà khả dĩ có thể dùng để giải thích những hiện tượng tréo 
cảng ngỗng trong các phần đấu võ trong các truyện kiếm 
hiệp của Kim Dung. Theo tác giả Huỳnh Văn Lang (HVL) 
trong suốt "sự nghiệp" đá gà ăn tiền của ông kéo dài hàng 
chục năm sau khi rời chiếc ghế Tổng giám đốc Viện Hối đoái 
VNCH, ông đã kiếm tiền khá bộn trong việc nuôi gà đá và đá 
gà nhờ ở việc áp dụng thuyết Ngũ hành của triết lý Trung 


Quốc. Tác giả kể lại một ngày nào đó năm xưa ông được một 
người bạn tặng cho một quyển sách cũ viết về nghệ thuật 
đá gà áp dụng theo thuyết Âm Dương Ngũ hành do chính 
đức Tả quân Lê Văn Duyệt viết. Xin tạm trích một đoạn quan 
trọng của quyển Cờ Bạc: 

"Theo Tả quân, ...con gà cũng như con người, cùng vạn vật 
đã sinh ra trong vũ trụ thì tất nhiên bị vũ trụ bao vây và chỉ 
phối, mà vũ trụ cùng vạn vật lại do định luật âm dương ngũ 
hành chi phối, vì tất cả đều do âm dương ngũ hành mà ra... 
Suy luận như vậy, Tả quân đã dùng luật Ngũ hành làm tiêu 
chuẩn căn bản cho môn chọi gà nòi của Ngài và còn để lại 
cho hậu thế những bài học nghệ thuật vừa cao siêu vừa hiệu 
nghiệm. Theo lời Ngài dạy: 

Từ thuở khai nguyên vũ trụ thì có Hoả, Hoả tự thiêu để sinh 
ra Thổ, Thổ sinh ra Kim, Kim sinh ra Thủy, Thủy sinh ra Mộc, 
để rồi Mộc lại sinh ra Hoả, làm thành một chu kỳ tương sinh 
của Ngũ hành. Động lực để vạn vật phát triển là SINH và 
KHẮC. Sinh là tạo, là dưỡng. Khắc là diệt, là trừ: Hoả khắc 
Kim, Kim khắc Mộc. Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, để rồi 
Thủy khắc Hoả lại - thành một chu kỳ tương Khắc của Ngũ 
hành." 

Tác giả thuật tiếp cách phân biệt Ngũ hành qua màu sắc của 
con gà và những phức tạp gặp phải khi con gà mang nhiều 
màu sắc khác nhau. Lông màu gì pha với màu gì, mồng gà 
màu gì và chân cảng vảy vi mang màu gì. Sau khi đã minh 
định được màu sắc chính của con gà người chọi gà có thể 
xác nhận gà thuộc mạng nào, Kim hay Mộc, hay Thủy, hay 
Hoả hoặc Thổ, và đem nó đi so với gà sắp sửa phải đấu. Nếu 


gà mình mạng Hoả và gà đối phương thuộc mạng Kim - Hoả 
khắc Kim - gà bên mình rất có nhiều cơ hội để thắng. Và tác 
giả HVL đã xác nhận qua hằng trăm trận đấu gà từ năm 
1969 cho đến đầu năm 1975 - cũng như Tả quân Lê Văn 
Duyệt trước khi viết quyển sách bí truyền đó, đã trải qua 
kinh nghiệm cở 400 độ đấu gà - luật Ngũ hành gần như có 
hiệu nghiệm gần đến 80-90 phần trăm. Theo khoa học, định 
luật Ngũ hành có vẻ rất có lý đó khi được áp dụng vào các 
vụ đấu gà được gọi định luật empirical (định luật thống kê). 
Định luật empirical rất nhiều khi vẫn có giá trị tương đương 
với những định luật thuần lý. Thí dụ về định luật thuần lý là 
luật vật lý về đun nước sôi. Định luật thuần lý luôn luôn 
đúng và đúng ở mọi chỗ, nói rằng khi ta đun nước nóng đến 
100 độ, nước sẽ sôi và sôi ùng ục. Định luật thống kê có thể 
được thí dụ bằng một cuộc tổng tuyển cử lựa chọn chính 
quyền tại một nước dân chủ. Định luật sẽ nói rằng khi chính 
phủ đang cầm quyền làm mất lòng dân bằng những thất bại 
trong các chính sách kinh tế, y tế, và giáo dục, v.v. chính 
phủ đó sẽ bị thất cử dễ dàng. Đó là luật thống kê, thường 
thường đúng nhưng không chính xác đến 100 phần trăm. 

Thuyết Âm Dương - Ngũ hành ra đời vào khoảng thời Xuân 
Thu Chiến Quốc, cùng một lúc với Kinh Dịch, do ở một nhà 
"thông thái" tên Trâu Diễn (1) đã hệ thống hoá nó cho được 
mạch lạc. Ngũ hành cũng được áp dụng trong nghệ thuật 
Phong Thủy (Feng Shui) xem nhà xem hướng, rất phổ thông 
hiện nay trên toàn cầu. Tóm tắt Ngũ hành gồm có Kim, Mộc, 
Thuỷ, Hoả, Thổ, năm nguyên tố căn bản của vũ trụ. (Ở điểm 
này một vài học giả Tây Phương cho rằng Ngũ hành chịu 


nhiều ảnh hưởng của phái Zoroastre (2) của Ba Tư). 

+ Kim tức kim loại, biểu tượng bằng màu Trắng, và theo 
Phong Thuỷ chỉ hướng TÂY (muốn dễ nhớ, nhớ người Âu Tây 
da trắng). Kim khắc Mộc, Kim có thể diệt được Mộc (nhớ cưa 
sắt cưa được gỗ), nhưng giúp được Thủy; 

+ Mộc là gỗ, mang màu Xanh, đứng về hướng ĐÔNG. Mộc trị 
hay khắc Thổ (đóng cây vào đất - cây mọc từ đất mọc lên), 
nhưng giúp được Hoả (nhớ lửa cháy thường nhờ cây nhờ gỗ, 
giấy làm cháy lửa cũng do gỗ làm ra); 

+ Thủy là Nước - biểu tượng màu Đen, đi về hướng BẮC. 
Thủy trị Hoả (tất nhiên, nước dùng để chữa lửa) và hổ tương 
cho Mộc (cây cần nước để sống); 

+ Hoả là Lửa - mang màu Đỏ, biểu hiệu bằng hướng NAM. 
Hoả khắc Kim (nhớ lò luyện kim cần có lửa) và giúp được 
Thổ; 

+ Thổ là Đất - mang màu Vàng, đại diện bằng Miền Chính 
Giữa - TRUNG TÂM. Thổ khắc Thủy (nước thẩm thấu vào lòng 
đất hay đập đất ngăn được nước chảy) và tương thân với 
Kim. 

Tóm tắt có hai chu kỳ ngũ hành: 

+ Chu kỳ SINH: Kim sinh Thủy, Thủy sinh ra Mộc, Mộc sinh 
Hoả, Hoả tự thiêu sinh ra Thổ, Thổ sinh Kim. 

+ Chu kỳ KHẮC: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc 
Thủy, Thủy khắc Hoả, và Hoả lại khắc Kim. 

(Hiểu kĩ như vậy ta hãy trở lại quyển Cờ Bạc của HVL trước 
khi đọc lại Kim Dung. Sau khi đọc được quyển sách bí truyền 
của Tả quân Lê Văn Duyệt, tác giả HVL đã cố gắng áp dụng 
thuyết ngũ hành theo sách Tả quân đi đá gà ăn tiền. Sau đó 


không lâu ông lại được cơ hội quen biết với một "ông già 
gân" chuyên nghề dạy võ gốc người Quảng Ngãi vào Nam 
sinh sống lâu năm, mang tên Tám Long. Chính ông tám Long 
khuyên tác giả nếu muốn thấu triệt thuyết ngũ hành hãy 
đọc lại các pho truyện tàu xưa như Ngũ Hổ, Tiết Nhơn Quí, 
Tiết Đinh San, Võ Tắc Thiên, v.v.... sẽ thấy trong hầu hết các 
truyện tàu thuyết ngũ hành luôn luôn được ứng dụng triệt 
để. Các nhân vật chính trong các truyện tàu đều được mô tả 
qua màu sắc, điển hình trong truyện Thuyết Đường thuật 
chuyện các người anh hùng lo chuyện lật đổ nhà Tùy để lập 
nên nhà Đường với vị vua đầu tiên là Lí Thế Dân. Qua truyện 
đó, người đọc có thể để ý các hổ tướng được mô tả rõ rệt 
qua màu sắc và mạng lý theo Ngũ hành. Thí dụ, như Trình 
Giảo Kim mặt đỏ râu vàng, mặc áo giáp, đầu đội kim khôi - 
đặc biệt có hai mạng: khi trên ngựa mạng Hoả (mặt đỏ) và 
khi xuống ngựa, mạng Thổ (râu vàng); như La Thành, mặt 
trắng, mình ưa mặc bạch bào đoản giáp trắng, hay dùng cây 
Bát cổn Ngân thương bạc, cỡi ngựa Kim Thiên Lý Câu: đúng 
thật mạng Kim; như Đơn Hùng Tín, mặt xanh, chuyên mặc 
giáp xanh, hay dùng chiếc Kim đính Đông dương sóc, cưỡi 
con ngựa Thanh tông mã, rõ ràng mang mạng Mộc; Tần 
Thúc Bảo lại khác, mặt vàng, áo giáp bằng đồng vàng, hay 
dùng đôi giản đồng và cưỡi ngựa có lông vàng như tơ, đích 
thị mạng Thổ; và Uất Trì Cung gốc thợ rèn, mặt đen, mặc 
thiết giáp bằng đồng đen, ra trận dùng ngựa ô tuyền, đúng 
là mạng Thủy. Quyển Cờ Bạc đưa một vài thí dụ chứng minh 
rằng các tác giả người Trung Quốc xưa và nay lúc nào cũng 
áp dụng thuyết ngũ hành (mạng này khắc mạng kia) trong 


các trận đánh với nhau. Khuôn khổ bài này có hạn nên chỉ 
xin trích lại một đoạn tả trận chiến giữa tướng Dương Lâm 
của nhà Tùy đấu với bên nhà Đường. Bên nhà Tùy ngoài 
tướng Dương Lâm còn có Thập Nhị Thái bảo lập ra trận Nhất 
tự trường xà - toàn treo cờ xanh (mạng Mộc). Bên Đường có 
Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo - cả hai mang mạng Hoả và 
Thổ - đánh hoài nhưng không sao phá nổi trận. Sau nhờ có 
La Thành - mang mạng Kim - chỉ đấu với tướng Dương Lâm 
có 10 hiệp, đâm Dương Lâm một thương ngay tại mông, phá 
tan trận và thu được hơn hai vạn hàng binh của nhà Tùy. Kim 
khắc Mộc là như vậy. Tóm lại khi đọc truyện Tàu ta nên để ý 
trước bổn mạng của các nhân vật rồi sẽ xem họ đấm đá đấu 
chưởng với nhau ra làm sao. Hằng trăm trận ăn thua hay 
sống chết với nhau thường dựa sát vào những tương sinh 
tương khắc của luật Ngũ hành mà thôi. Thí dụ một cao thủ 
võ lâm mặt đỏ, cõi ngựa màu đỏ (xích thố), mang kiếm giáp 
màu đỏ (mạng Hoả) chạy ngựa hay phi thân xuống núi đánh 
với một nhân vật võ lâm khác, cho dù đó là một bà lão mặt 
đen mặc quần áo màu đen (mạng Thủy), người đọc sành 
điệu luật Ngũ hành có thể đoán được rằng tác giả sẽ cho 
cao thủ từ trên núi xuống kia thế nào cũng sẽ bị thua chạy 
dài, nếu không bị chém đứt đầu thì cũng bị thương nặng tàn 
phế võ công!!! (3) 

(1) Trâu Diễn là người nước Tề, sống vào cuối thời Chiến 
quốc. Sử ký viết về Trâu Diễn như sau: "Trâu Diễn bèn xem 
xét kỹ sự tiêu diệt, sinh trưởng của âm dương mà viết ra 
việc biến chuyển lạ lùng, viễn vông. Đầu đuôi thiên Đại 
thánh hơn mười vạn chữ, lời lễ mênh mông rộng lớn không 


giống lời thường thấy". Sinh thời ông cũng như Khổng tử, đi 
khắp các nước để du thuyết, nhưng rất được vua các nước 
chư hầu tôn kính, không hề bị đối xử tệ như Khổng tử. Xem 
thêm Mạnh tử, Tuân khanh liệt truyện trong Sử ký. 

(2) Tức Bái hoả giáo. 

(3) Quả thực điều này rất thường thấy trong các tiểu thuyết 
Trung Hoa. Đoạn Tống Giang phá trận Thái Ất côn thiên 
tượng của Ngột Nhan Quang trong Hậu Thuỷ Hử là một ví dụ 
rất điển hình cho việc vận dụng quy luật sinh khắc của Ngũ 
hành trong xây dựng truyện. 

Bây giờ xin trở lại những điểm "lổng chổng" trong một vài 
truyện kiếm hiệp Kim Dung mà người viết còn nhớ. Tuy 
nhiên, trước hết xin minh định người viết không thể xác 
nhận người viết có tin vào luật Ngũ hành hay không, nhưng 
chỉ có thể tiết lộ rằng qua mấy mươi năm đọc truyện Tàu và 
kiếm hiệp Kim Dung, cho mãi đến lúc đọc được quyển Cờ 
Bạc của Huỳnh Văn Lang người viết vẫn thường cho rằng 
mấy ông viết truyện Tàu có vẻ quên đầu quên đuôi không 
áp dụng lô-gích tây phương cặn kẽ, nhất là lô gích kiểu tam 
đoạn luận: A thắng B, B thắng C, vậy A chắc chắn phải 
thắng C. Chỉ đến lúc đọc xong đoạn đá gà trong quyển Cờ 
Bạc, mới thấy truyện Tàu nói chung và võ hiệp Kim Dung nói 
riêng hiếm khi dựa trên lô-gích tam đoạn luận của Tây 
Phương, nhưng lại chính yếu dựa trên lô-gích của thuyết Ngũ 
hành. Đem lô gích của luật Ngũ hành vào truyện Tàu, Tam 
Đoạn Luận phải cuốn gói đi chỗ khác chơi. Xin trở lại với Kim 
Dung: 

Trước hết xin xét kĩ lại "Cô Gái Đồ Long" tức Ý Thiên Đồ Long 


ký. Trương Vô Ky mạng gì? Đầu tiên ta để ý Vô Ky bị Huyền 
Minh Thần Chưởng đánh cho bị bệnh gần chết. Huyền Minh 
thần chưởng lại là một băng hàn chưởng thuộc thế âm chỉ 
có Cửu Dương chân kinh - thế dương, chất nóng - mới trị 
được thôi. Sau đó Vô Ky làm Giáo chủ Minh giáo biểu hiệu 
bằng ngọn lửa, rồi lại mang vào nhiệm vụ đi tìm lại Thánh 
Hoả lệnh. Hỏa hỏa hỏa. Đích thị Vô Ky mang mạng Hoả. Còn 
tại sao tác giả gọi Huyền Minh thần chưởng thứ chưởng đã 
khiến cho Vô Ky bị trọng thương gần 8, 9 năm trời mà không 
gọi Huyết Minh hay Hồng Minh thần chưởng cho có vẻ rùng 
rợn? Huyền tức Đen chỉ mạng Thuỷ, Thuỷ (nước) dập hay 
khắc được Hoả (lửa). Thế Chu Chỉ Nhược mang mạng gì mà 
Vô Ky phải chịu xếp de? Ta xem binh khí hay võ công chính 
của Chu Chỉ Nhược là gì? Ỷ Thiên kiếm? Không phải, Ỷ Thiên 
Kiếm thật sự của Diêt Tuyệt Sư Thái, nó màu xanh và Diệt 
Tuyệt Sư Thái mạng Mộc - dễ bị Vô Ky làm cho quê mặt vì Vô 
Ky mạng Hoả - Mộc chỉ sinh Hoả (gỗ chỉ bị cháy vì lửa) thôi 
chứ không khắc được Hoả. Ta nhớ lại Chu Chỉ Nhược nghe lời 
dặn dò của sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái lo đi ăn cắp bảo đao 
Đồ Long để rồi dùng Ỷ Thiên Kiếm chặt vỡ đao Đồ Long để 
lấy quyển bí kiếp Cửu Âm Chân Kinh được dấu trong đao Đồ 
Long. Mạng Chu Chỉ Nhược dính liền với đao Đồ Long (thâm 
phục dịch giả Từ Khánh Phụng không biết vì sao ông dịch 
tựa Ỷ Thiên Đồ Long Ký thành ra Cô Gái Đồ Long - và tất 
nhiên Chu Chỉ Nhược chính là Cô Gái Đồ Long - sự nghiệp 
của họ Chu đã dính liền với đao Đồ Long). Đao Đồ Long màu 
gì? Kim Dung đã tả Dư Đại Nham lần đầu thấy đao Đồ Long, 
chàng cầm lấy, lau sạch và đem đến gần ánh lửa xem cho 


kĩ, thấy nó màu ĐEN sì, chẳng phải sắt và cũng chẳng phải 
vàng... (Chương Thứ 3). Màu đen đích thị là màu của mạng 
Thủy. Mạng của Chu Chỉ Nhược là mạng Thủy (4)[black]. 
Thủy khắc Hoả (mạng của Trương Vô Ky). Nước dùng để làm 
tắt lửa!! Và đó cũng xảy ra cùng lúc với chu kỳ Âm thịnh 
Dương suy. Vô Ky phải dưới cơ Chu Chỉ Nhược dù giỏi võ và 
nội công thâm hậu hơn Chu Chỉ Nhược!!! Vô Ky mang tên 
với nghĩa đơn sơ "Không kị thứ gì hết" thật ra lại kị Thủy và 
những chất âm đó chứ! 

Chưa hết, nếu ta nhớ ở đoạn cuối khi Vô Ky, Chu Chỉ Nhược 
đấu nhau với 3 vị sư ở chùa Thiếu Lâm trước mặt bao nhiêu 
quần hùng. Chu Chỉ Nhược định dùng đòn lén để hạ thủ Tạ 
Tốn, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mặc áo vàng phi thân 
từ đâu đến chỉ múa vài đường quyền qua cây gậy trúc đã đủ 
áp chế Chu Chỉ Nhược. Trước khi cáo biệt giới võ lâm thiếu 
nữ áo vàng đó tiết lộ nàng từ núi Chung Nam đến, tức con 
cháu của Thần Điêu đại hiệp Dương Quá! Thế nhưng tại sao 
Kim Dung cho họ mặc áo vàng? Lại không mặc áo xanh lam 
hay áo tím cho có màu sắc đỡ chói và thơ mộng? Áo vàng 
dùng để ám chỉ mạng Thổ. Thổ trị Thủy. Chỉ có nàng thiếu 
nữ áo vàng (Thổ) mới có cơ trị được Chu Chỉ Nhược (Thủy) 
theo đúng rơ và cơ sở của Ngũ hành!!! 

Vẫn chưa hết, trong Ỷ Thiên Đồ Long ký còn có Y tiên Sĩ Hồ 
Thanh Ngưu. Hồ dược sĩ tối ngày mài miệt với cây cỏ và các 
vị thuốc, liên quan đến Mộc. Trong tên Hồ Thanh Ngưu có từ 
THANH dùng để chỉ màu xanh. Màu xanh chính là màu của 
mạng Mộc. Hồ Thanh Ngưu rõ ràng mang mạng Mộc. Thế Hồ 
Thanh Ngưu tán mạng vì ai? Vì Kim Hoa Bà Bà, đâu từ 


phương Tây đến. Kim Dung đã cho thấy rõ chân tướng mạng 
của Kim Hoa Bà Bà: Tóc bạc trắng, có tên mang chữ KIM, 
gốc ở phương Tây - mạng Bà Bà mạng KIM. Kim khắc Mộc, 
nên vợ chồng Hồ Thanh Ngưu phải mất mạng về tay Kim 
Hoa Bà Bà. Thật quá rõ! Còn một chi tiết nhỏ: Hổ Thanh 
Ngưu mạng Mộc - Mộc sinh Hỏa, Mộc giúp Hỏa, và Hồ Thanh 
Ngưu đã giúp Vô Ky mạng Hoả một thời gian vài ba năm 
truyền dạy Vô Ky gần hết những y thuật bí truyền của ông 
ta. 

Thế còn Triệu Minh mạng gì? Triệu Minh có hai đặc tính: 
người Mông Cổ và yêu rồi cuối cùng nên duyên vợ chồng với 
đối thủ phản động Trương Vô Ky. Nhìn ở bản đồ, nước Mông 
Cổ nằm ở hướng Tây Bắc của Trung Hoa. Hướng Tây chỉ 
mạng KIM, hướng Bắc chỉ mạng Thủy. Có thể Triệu Minh 
mang mạng Tây và chút ít mạng Thủy hay chăng? Xem kĩ 
thêm một chút ta thấy Triệu Minh lúc ban đầu mang sứ 
mệnh đi triệt hạ Minh giáo nhưng sau dần dần đâm ra phục 
Vô Ky rồi yêu con người hùng đi làm cách mạng này. Tức 
Triệu Minh (hay Triệu Mẫn trong bản hiệu đính mới của Kim 
Dung) đã khâm phục rồi yêu Trương giáo chủ hay nói cách 
khác bị Trương Vô Ky khắc phục bằng tài và ... tình. Có vẻ 
Triệu Minh mang mạng Kim chính, mạng Thủy phụ. Muốn 
chắc ăn hơn ta thử liệt kê các đặc tính của một người mang 
mạng Kim, một người mang mạng Thủy, mạng Hoả, mạng 
Thổ và mạng Mộc: 

+ Tính người mạng Kim: có đầu óc tổ chức, thích ở trong thế 
chủ động và lãnh đạo, cần cho rằng mình đúng, thích trật tự 
và sạch sẽ. 


+ Tính người mạng Thủy: giàu tưởng tượng, trung hậu, 
thông minh, rất "cứng cựa", độc lập, kín đáo, ... 

+ Tính người mạng Hoả: giàu tình người, nhiều trực giác, 
thích được thương yêu, thích sôi nổi, giao tế giỏi, ... 

+ Mạng Thổ: rất chừng mực, hài hoà, trung thành và đòi hỏi 
trung thành, thích chỉ tiết, thích bầu bạn nhưng có thể rất 
cứng đầu. 

+ Mạng Mộc: vui tính, có mục đích, năng động, thích bận 
rộn, có thể rất hách xì xằng, thực tế, hiếu thắng,. .. 

Theo đó Triệu Minh mang nhiều cá tính mạng Kim hơn mạng 
Thủy và Chu Chỉ Nhược chắc chắn mang mạng Thủy, Vô Ky 
mạng Hoả. Mối tình giữa Triệu Minh và Vô Ky thật sự là mối 
tình chớm nở bằng việc khâm phục mến tài. Hoả khắc phục 
được Kim. Mối tình này khác với mối tình giữa Quách Tỉnh và 
Hoàng Dung, như sẽ phân tích phiá dưới, đã chứng tỏ ngòi 
bút hết sức điêu luyện của Kim Dung - mặc nhiên nói lên 
tình yêu giữa người nam và người nữ - dù cho trong giới 
giang hồ kiếm hiệp đi nữa (trừ trường hợp anh chàng pê đê 
Đông Phương Bất Bại trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ) - không 
một mối tình nào giống mối tình nào. 

(4) Theo ý kiến cá nhân của Nhất Tiếu, Chu Chỉ Nhược mạng 
thuỷ là hợp lý, nhưng phân tích như vậy e rằng hơi quá 
khiên cưỡng. Nhất Tiếu xin tạm lý giải theo một cách khác: 
Chỉ Nhược là con nhà thuyền chài, được Trương Tam Phong 
gửi lên Nga Mi. Nàng sinh trưởng ở nơi sông nước, tức là 
thuộc về mệnh thủy. 

Bây giờ xin xem qua bộ Xạ điêu Anh hùng truyện và Võ lâm 
ngũ bá. Tổng cộng chừng một phần 5 của Xạ điêu Anh hùng 


truyện đề cập đến truyền tích và hành vi của năm ông võ sư 
thượng thặng của Trung Quốc trước thời nước Tàu bị Mông 
Cổ chiếm đóng. Đó là Bắc cái Hồng Thất công (Vua Ăn Xin), 
Tây độc Âu Dương Phong, Đông tà Hoàng Dược Sư, Nam đế 
Nhất Đăng đại sư, và Trung thần thông Vương Trùng Dương. 
Rõ ràng Võ lâm ngũ bá đại diện cho năm thức Ngũ hành. Bắc 
cái Hồng Thất công, ông vua ăn xin mặt mày đen đúa ở phiá 
Bắc (Bắc Cái) mạng THỦY, Tây độc Âu Dương Phong và cháu 
là Âu Dương Khắc đi từ BẠCH Đà sơn đến - chuyên môn ăn 
mặc đồ trắng, kể cả đoàn phụ nữ tùy tùng mặc áo quần 
màu trắng, mạng KIM. Đông tà Hoàng Dược Sư ở phía Đông 
ưa ở trong vườn đào thích mặc áo màu xanh, đích thị mạng 
Mộc. Nam Đế Nhất Đăng đại sư ở phía Nam mặc áo cà sa 
màu đỏ, với ngón nghề Nhất dương chỉ, đúng mang mạng 
HỎA. Trung Thần Thông Vương Trùng Dương có căn cứ ở 
miền Trung mang mạng THỔ. Kim Dung còn nhấn mạnh ở 

mạng Thổ của Trùng Dương bằng cách cho ông sư tổ phái 
Toàn Chân này chết giả chôn vào lòng đất mấy ngày - chờ 
Âu Dương Phong đến cạy hòm để ăn cắp Cửu Âm chân kinh 
- chợt tỉnh dậy thọc vào mặt họ Âu Dương một ngón Nhất 
Dương chỉ đau cho gần chết (!) cho Âu Dương tởn đến già. 
Võ lâm ngũ bá nói nôm na dùng để chỉ sự hài hoà của 5 
nguyên tố của Ngũ hành. Bởi vậy để cân bằng sự hài hoà đó 
Kim Dung cho vào nhân vật Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông 
sau khi Vương Trùng Dương chết đi một thời gian. Châu Bá 
Thông là sư đệ hay lý lắc như con nít của Vương Trùng 
Dương, đặt ra để thay thế họ Vương trong mạng Thổ để đối 
phó cân bằng với bốn tay cao thủ hạng nhất kia. Ta để ý sự 


hài hoà ngũ hành đó rất ngộ ngĩnh như sau: 

+ Đông tà mạng Mộc, có thể trị Thổ (Vương Trùng Dương) 
nếu đánh nhau gay gắt, nhưng Kim Dung cho Đông Tà có vẻ 
mến và thích Vương Trùng Dương nên ít khi chạm trán trực 
tiếp với họ Vương. Nhưng rõ ràng Mộc vẫn trị Thổ như 
thường qua việc Đông Tà khắc phục được và giam cầm Châu 
Bá Thông trên đảo đào hoa suốt 20 năm trời để bắt buộc họ 
Châu phải chép ra hay đọc ra Cửu Âm Chân Kinh cho Đông 
Tà! 

+ Nam Đế mạng Hỏa trực tiếp có thể khống chế mạng Kim 
của Tây Độc Âu Dương Phong. Thì đó Âu Dương Phong chỉ sợ 
có ngón Nhất Dương chỉ của người võ lâm ở phương Nam 
mà thôi (5). 

+ Mạng Kim của Âu Dương Phong chính ra có thể thắng 
được Hoàng Dược Sư, mạng Mộc. Nhưng hình như giữa họ 
Âu Dương và họ Hoàng có tình nể nang đồng nghiệp 
(professional courtesy) với nhau. Đó là tình mến nhau 
nhường nhau giữa tên ăn cướp và bà già ăn trộm, nên họ lại 
ít đấu nhau cho chí tử. 

+ Mạng Thủy của Hồng Thất công có thể trị được Nhất 
Dương chỉ của Đoàn Nam Đế (mạng Hoả). Nhưng không 
được họ lại cùng phe thiện và thương người như nhau! 

+ Tương tự mạng Thổ của Vương Trùng Dương có thể chặn 
mạng Thủy cuả Hồng Thất công (Bắc Cái), nhưng không họ 
mến tài mến đức của nhau. 

+ Âu Dương Phong mạng Kim và Hồng Thất công mạng 
Thủy không có khắc gì với nhau - nên không ai hạ được ai 
hết. Rốt cuộc trong một trận đấu cuối cùng trên núi tuyết 


trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ (nối tiếp Anh hùng xạ điêu) 
hai ông lão đấu nhau mấy ngày đêm rồi đều lăn đùng ra 
chết, trước chứng kiến của Dương Quá. 

+ Hoàng Dược Sư mang mạng Mộc nên mang tính hiếu 
thắng. Ông ta mất vợ cũng chỉ vì kêu vợ cố nhớ lại rồi viết ra 
bản Cửu Âm Chân kinh học lóm được từ Chu Bá Thông. Có lẽ 
ông cũng mang chút ít mạng Thổ nên ông đã đòi hỏi trung 
thành của mọi người, nhất là đám đệ tử. Sau khi cặp học trò 
Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong ăn cắp quyển copy 
của Cửu Âm Chân Kinh trốn đi, Hoàng Đông Tà nổi giận cắt 
hết gân của những người học trò còn lại rồi đuổi đi hết. 

Kim Dung đã cấu tạo cá tính nhân vật thật hay và Ngũ hành 
được đại diện rất đầy đủ, vững chắc trong Anh hùng xạ điêu. 
Sự cân bằng ngũ hành trong Võ lâm ngũ bá và Anh Hùng Xạ 
Điêu chính là cân bằng hài hoà trong một thế động, luôn 
luôn động. Người này khắc chế người kia xoay vòng cho 
giáp, để rồi rốt cuộc không hề có một người nào thật xuất 
chúng trồi lên trên cao. Thế Hoàng Dung và Quách Tỉnh 
mang mạng gì? Hoàng Dung nhỏ lớn sống ở Đào Hoa Đảo 
bên phía Đông. Hoàng Dung mang mạng Mộc như thân phụ 
Hoàng Dược Sư. Muốn cho độc giả thấy rõ Hoàng Dung 
mạng Mộc tiêu biểu bằng màu xanh, Kim Dung bày ra màn 
Hoàng Dung được Hồng Thất công truyền chức Bang Chủ 
Cái Bang và giao cho nàng cây gậy trúc màu XANH với bài 
quyền độc đáo Đả Cẩu Bổng Pháp (bài quyền dùng gậy 
đánh chó của giới ăn xin). Cây gậy trúc màu xanh và bài 
quyền Đả cẩu bổng được xem như ấn tín của Cái Bang. Ai có 
được hai thứ đó trong tay đều được bang chúng nhìn nhận là 


Bang Chủ. Chọn gậy trúc màu xanh thay vì màu thông 
thường là màu vàng Kim Dung khẳng định Hoàng Dung 
mang mạng Mộc. Thế nhưng tại sao Hồng Thất công mang 
gậy trúc màu xanh lại có mạng Thủy? Kim Dung trốn khỏi 
mâu thuẩn này dễ dàng bằng cách cho ngón võ nghề chính 
yếu của Hồng Thất công là Hàng Long Thập Bát Chưởng, 
Long tức rồng liên hệ với nước, mạng Thủy. Trong khi đó 
Quách Tỉnh mang mạng Hoả - người gốc Hàng Châu, cũng 
có thể được tạm gọi phía Nam Trung Hoa (Hoa Nam) vì nằm 
phía Nam sông Dương Tử. Kim Dung lại muốn cho chắc chắn 
nên cài Quách Tỉnh làm đồ đệ của Giang NAM Thất Quái. 
Liên hệ mật thiết với Giang Nam Thất Quái, Quách tỉnh có 
gốc gác phương Nam và mạng Hoả. Mộc sinh Hoả. Cây dễ bị 
bén lửa. Mộc Hoàng Dung dễ cảm mến và yêu Hoả Quách 
Tỉnh. Mộc sinh Hoả và giúp Hoả. Nhớ trong truyện có rất 
nhiều đoạn Hoàng Dung cầu cạnh các cao thủ khác, nhất là 
Hồng Thất công, truyền dạy võ nghệ thêm cho chàng khờ 
Quách Tỉnh. Nàng lo nấu những bữa ăn ngon cho Bắc Cái 
Hồng Thất công để ông vua ăn xin này truyền ngón Hàng 
Long Thập Bát chưởng cho Quách Tỉnh. Tình yêu giữa Hoàng 
Dung và Quách Tỉnh là thứ tình yêu lo và giúp chồng thành 
công. Nó khác với thứ tình yêu mến và khắc phục giữa Triệu 
Minh và Trương Vô Ky trong Cô Gái Đồ Long như đã nói ở 
trên. Và cũng khác hẳn mối tình giữa Tiểu Long Nữ và Dương 
Qua trong Thần Điêu Hiệp Lữ - cả hai đều cùng mạng Thổ, 
bởi sống và tập luyện võ với nhau dưới lòng đất nơi Cổ Mộ 
rất lâu năm. Ai nói Kim Dung không tuyệt chiêu trong việc tả 
tình yêu đôi lứa chắc phải suy nghĩ lại. Tiện ở đây cũng ghi 


thêm Dương Khang có lẽ cũng mạng Hoả như Quách Tỉnh 
(cùng gốc Hàng Châu) nên trên đường giang hồ, trong một 
phút ghen tưông sao đó vì nàng Mục Niệm Từ, Dương Khang 
đã lụi vào một cao thủ võ công giỏi hơn mình là Âu Dương 
Khắc thuộc mạng Kim một nhát dao đến mút cán. Ngoài ra 
Hoàng Dung mạng Mộc rất kị những người mạng Kim như Âu 
Dương Phong, Âu Dương Khắc và Thiết chưởng Thuỷ thượng 
phiêu Cừu Thiên Nhận. Có lần Hoàng Dung tính giỡn mặt với 
ông Thiết chưởng Cừu Thiên Nhận thứ thiệt vì lầm tưởng ông 
này là ông giả, bị ông này đập cho một chưởng như buá sắt 
đập (Thiết tức sắt, mạng Kim) đâm ra bệnh gần chết. Sau 
phải nhờ Đoàn Nam Đế (mạng Hoả, Hoả trị Kim) với ngón 
Nhất Dương Chỉ trị mới khỏi. Kim Dung đã viết thật hay và 
phô bày rất cặn kẽ về luật Ngũ hành trên ngót một ngàn 
trang sách cho Anh Hùng Xạ Điêu. Bố cục và sự giao động 
cũng như đấu chưởng tranh hùng giữa các cao thủ với nhau 
đều hoàn toàn nằm trong cơ sở lô-gích của thuyết Ngũ 
hành. 

Thế còn những Đoàn Dự, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục, Hư 
Trúc, và Du Thản Chỉ cùng một lô các cao thủ khác trong 
Thiên Long Bát Bộ thì sao? Những Lệnh Hồ Xung, Nhâm 
Doanh Doanh, Nhâm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Nhạc 
Linh San, Thanh Phong đạo nhân, Điền Kế Quang, Nhạc Bất 
Quần, v.v... trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, họ được chiếu theo 
các mạng nào trong Ngũ hành? 

Người viết thú thật chỉ đọc được Thiên Long Bát Bộ và Tiếu 
Ngạo Giang Hồ có một lần - và xem phim tập Hongkong 
cũng chỉ một lần thôi. Chỉ nhớ được mơ hồ rằng Mộ Dung 


Phục tuy có gốc tổ tiên nước Yên (ở phía cực Bắc) nhưng 
giấc mơ phục quốc của Mộ Dung vẫn mãi mãi một giấc mơ 
hảo huyền, nên Mộ Dung Phục dính liền với đất Giang Nam, 
mạng Hoả. Kim Dung nhấn mạnh thêm Bắc Kiều Phong Nam 
Mộ Dung, và cho Tiêu Phong thuộc người Khất Đan ở phía 
Bắc nước Trung Hoa. Mạng Thủy của Tiêu Phong khắc mạng 
Hoả của Mộ Dung Phục mặc dù rất nhiều đoạn Kim Dung mô 
tả võ nghệ của Mộ Dung Phục rất thần sầu quỉ khốc. Mỗi lần 
gặp Tiêu Phong ta để ý thấy Mộ Dung Phục có vẻ hơi ngán 
mặc dù lúc nào anh ta cũng đầy tự tin mình giỏi võ hơn 
người. Có lẽ dưới cơ Tiêu Phong chỉ vì cái "rơ" mà thôi. Cái rơ 
Ngũ hành! (6) 

Phần quan sát thế ngũ hành của các nhân vật còn lại trong 
Thiên Long Bát Bộ và các cao thủ của Tiếu Ngạo Giang Hồ, 
nhân vì bài đã khá dài, người viết xin trân trọng nhường lại 
cho người đọc. 

(5) Trong Xạ điêu Anh hùng truyện, Kim Dung có viết "Hoả 
phương nam khắc kim phương tây", nên Nhất dương chỉ của 
Nhất Đăng đại sư là khắc tinh với Cáp mô công của Tây độc). 
Nhất Tiếu thấy pháp danh của Nam đế là Nhất Đăng (một 
ngọn đèn???) quả là mệnh hoả thật. 

(6) Theo ý của Nhất Tiếu thì Mộ Dung Phục dòng dõi người 
Hồ nước Yên, tức là ở phương Tây, mang mệnh Kim. Và trên 
thực tế người khắc chế Mộ Dung Phục không phải là Kiều 
Phong mà chính là Đoàn Dự, mang mệnh hoả phương Nam. 
Tại chùa Thiếu Lâm Đoàn Dự đã đả bại Mộ Dung Phục, và 
sau này cũng đã chỉnh phục được vị hôn thê của Mộ Dung 
Phục là Vương Ngữ Yên. 


Nguyên Nguyên 
Thử đọc lại Kim Dung 
Phần II 
Nguồn Việt và KIM DUNG 


C ách đây khoảng chừng 5 năm nhân một buổi trà dư tửu 
hậu tại nhà một người bạn - chủ khách chuyện trò lòng vòng 
rồi dẫn đến Kim Dung và các quyển tiểu thuyết kiếm hiệp 
lừng danh của ông. Một anh bạn (nếu không lầm, giáo sư 
Phạm ở New South Wales) chợt nhắc đến nhân vật Trần Hữu 
Lượng trong Cô gái Đồ long và nói anh vừa đọc được ở đâu 
đó có viết Trần Hữu Lượng là một người Việt. Người viết cố 
gắng moi óc với giúp đỡ của anh bạn đó mới nhớ rằng trong 
Cô Gái Đồ Long ấn bản đầu tiên của Kim Dung có một nhân 
vật tên Trần Hữu Lượng lớn tuổi hơn Trương Vô Ky một chút. 
Anh này xuất hiện lúc Trương Tam Phong dẫn Vô Ky lên 
Thiếu Lâm Tự để xin phép dùng Cửu Dương Chân Kinh chữa 
trị bệnh cho Vô Ky. Bệnh của Vô Ky có vẻ rất nan y vì Vô Ky 
đã bị một cú Huyền Minh thần chưởng từ một cao thủ Mông 
Cổ khi được thả lại tại chùa Võ Đang. Sau khi thử trị bệnh 
cho Vô Ky bằng nhiều cách theo kiến thức uyên bác của 
ông, Trương Tam Phong mới nghĩ rằng chỉ có Cửu Dương 
Chân Kinh mới có thể cứu Vô Ky khỏi cơn bệnh ngặt nghèo 
do thứ băng hàn chưởng kịch độc mang tên Huyền Minh 
thần chưởng gây nên. Khổ một nỗi Trương Tam Phong trong 
thuở thiếu thời chạy trốn khỏi chùa Thiếu Lâm với sư phụ 
Giác Viễn chỉ học được chừng phân nửa quyển Cửu Dương 


Chân Kinh do Giác Viễn trước khi viên tịch đã đọc lại. Phân 
nửa kia hiện có ở chùa Thiếu Lâm. Bởi vậy mấy mươi năm 
sau khi cần phải thấu triệt hết Cửu Dương Chân Kinh hầu 
chữa trị bệnh cho Vô Ky, Trương Tam Phong, một chưởng 
môn phái Võ Đang đang lên, đã không quản ngại nhục nhằn 
dẫn Vô Ky lên Thiếu Lâm Tự xin trao đổi kiến thức về Cửu 
Dương Chân Kinh của đôi bên để cả hai đều được trọn vẹn 
toàn bộ quyển kinh bí kiếp này. Nếu được vậy Trương Tam 
Phong sẽ dùng trọn bộ Cửu Dương Chân Kinh chữa trị cho 
cậu bé Trương Vô Ky. 

Đến chùa Thiếu Lâm sau khi trình bày mục đích từ bi cứu 
khổ của mình Trương Tam Phong được đưa đến gặp một 
thiếu niên đang ở trong chùa tên Trần Hữu Lượng. Hai bên 
dàn xếp sao đó để Trương Tam Phong đọc ra phân Cửu 
Dương Chân Kinh của mình trước và sau đó phe Thiếu Lâm 
sẽ đưa ra phân Cửu Dương Chân Kinh của họ sau. Trương 
Tam Phong tình thật đọc hết nửa phần của quyển Võ kinh bí 
kiếp ông còn nhớ cho Trần Hữu Lượng nghe. Sau khi đọc 
xong Trương lão nhân mới hỏi xin được lãnh giáo phần Cửu 
Dương của bên Thiếu Lâm. Trần Hữu Lượng thay mặt cho 
bên Thiếu Lâm đáp rằng tưởng gì lạ chứ những gì Trương 
Tam Phong vừa đọc Thiếu Lâm đã có sẵn rồi. Và gã thiếu 
niên họ Trần đọc lại cho Trương Tam Phong nghe vanh vách 
không sót một chữ những gì Trương Tam Phong vừa mới đọc 
ra. Như thế phe Thiếu Lâm đã lấy cớ rằng Trương không có 
gì để trao đổi nên không cho Trương phần Cửu Dương họ có 
và đuổi khéo Trương Tam Phong cùng Vô Ky ra khỏi chùa. 
Đoạn Trần Hữu Lượng này của Cô Gái Đồ Long đã bị Kim 


Dung cắt xén bỏ hết trong bản nhuận sắc sau cùng hiện nay. 
Trần Hữu Lượng cũng như Trương Tam Phong, Chu Nguyên 
Chương, Quách Tỉnh, Khâu Xứ Cơ, ... là những nhân vật có 
thật trong lịch sử của Trung Quốc. Chu Nguyên Chương, Trần 
Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành (không có trong truyện của 
Kim Dung) là ba lãnh tụ "sáng chói" nhất trong việc nổi dậy 
lật đổ nhà Nguyên (Mông Cổ). Lực lượng Chu Nguyên 
Chương cuối cùng đã đánh đổ được nhà Nguyên, lập nên 
nhà Minh, và Chu Nguyên Chương lên ngôi lấy hiệu Minh 
Thái Tổ, một ông vua độc tài vào bực nhất của Trung Quốc. 
Đời nhà Nguyên bên Tàu (1277-1367) kéo dài gần như song 
song với triều đại nhà Trần (1225-1400) ở Việt Nam, lúc đó 
còn gọi là An-Nam, một quốc hiệu được đặt ra từ đời nhà 
Tống bên Tàu. Nhà Nguyên và nhà Trần trước sau đã 3 lần 
"Hoa Sơn luận kiếm" với nhau và cả ba lần quân đội nhà 
Trần với quyển binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo đã 
đánh bại quân Mông Cổ và con cháu của Thiết Mộc Chân tức 
Thành Cát Tư Hãn - cha của Hoa Tranh công chúa, người đã 
có mối tình còn trẻ dại với Kim Đao phò mã (hụt) Quách Tỉnh 
trong Anh hùng xạ điêu của Kim Dung. (Tiếc rằng Việt Nam 
không có một Kim Dung để kiếm hiệp hoá Trần Hưng Đạo 
như Kim Dung đã kiếm hiệp hoá tướng Nhạc Phi đời Tống 
trong bộ Anh hùng xạ điêu). Đọc sử Việt của Trần Trọng Kim 
hay của Phạm Văn Sơn, ta để ý trong chiều dài của cuộc 
luận kiếm giữa nhà Trần với Mông Cổ nhà Nguyên, nhà Trần 
hàng năm phải gửi chừng năm ba nhân tài xứ An Nam (gồm 
những nhà "khoa học", y sĩ, khoa bảng hạng nhất) sang 
chầu chực Nguyên Chủ và ngược lại nhà Nguyên cũng "bốc" 


một vài hoàng thân quốc thích xứ An Nam như Trần Di Ái và 
Trần Ích Tắc và một lô hầu cận sang bên đó được huấn luyện 
để sau này xử dụng họ vào những "lá bài" áp đặt làm vua 
(bù nhìn) cho nước Nam. Trần Hữu Lượng nếu có dòng máu 
Việt rất có thể là con của một trong những người này. 

Họ Trần rất phổ thông ở mìền Hoa Nam bên Tàu và họ Trần 
dường như chỉ di dân sang nước Nam một vài thế hệ trước 
khi Trần Thủ Độ chiếm ngôi nhà Lý và thiết lập nhà Trần. Ở 
Hongkong họ Trần gọi là Chan, ở Trung Hoa lục địa gọi Chen, 
ở Mã Lai gọi Tan, ở Indo Tanoko, v.v.. Việc họ Trần từ Tàu di 
cư sang nước An-Nam rồi về sau lãnh đạo nước Nam chống 
lại Tàu không có gì lạ trong lịch sử Việt. Trước đó có Lý Bôn 
(hay Lý Bí) cũng gốc Tàu ở nước Nam được bảy đời vào giữa 
thế kỷ thứ 6 đã nổi lên đánh đuổi quân Tàu giành lại độc lập 
và dựng nên nhà Tiền Lý ngắn ngủi. Về sau Bắc Bình Vương 
Nguyễn Huệ gốc họ Hồ có tổ tiên di cư sang nước Nam vào 
thế kỷ thứ 10 từ tỉnh Chiết Giang (quê hương của Kim Dung) 
bên Tàu cũng đã đánh nhà Mãn Thanh ở Bắc phương thua 
xiểng liểng. 

Trở lại chuyện Trần Hữu Lượng, phản ứng thông thường của 
bất cứ ai nghe nói Trần Hữu Lượng có thể là một người "An- 
Nam" theo cha sang Tàu rồi ở luôn bên đó, về sau mưu đồ 
đại sự lật đổ nhà Nguyên, chắc sẽ cho rằng Kim Dung đúng 
thật một tác giả có đầu óc thương mại rất bén, vì muốn 
chiếm cảm tình của độc giả Việt Nam đang theo dõi những 
truyện kiếm hiệp của ông được dịch đăng báo hằng ngày ở 
Sàigòn theo kiểu feuilleton, ông đã nhét vào đó nhân vật 
Trần Hữu Lượng thay vì Trương Sĩ Thành bởi Trần Hữu Lượng 


có liên hệ tới Việt Nam! Chắc chỉ thế thôi. 

Nhưng nếu đọc lại Thiên Long Bát Bộ và Lục Mạch Thần 
Kiếm ta lại một lần nữa cảm thấy một cái gì hơi là lạ khi Kim 
Dung giới thiệu một nhân vật nữ mang họ Nguyễn tức 
Nguyễn Tinh Châu - người tình vắn số của Tiêu Phong (hay 
Kiều Phong) bang chủ của Cái Bang. Trong hai bộ truyện đó, 
ông hoàng đa tình của nước Đại Lý tên Đoàn Chính Thuần, 
trên danh nghĩa là cha của thái tử Đoàn Dự, có rất nhiều 
người tình, mỗi bà ông tặng một hai đứa con, thường thường 
con gái. Một trong những người tình đó mang họ Nguyễn và 
có hai người con gái, người chị mang tên Nguyễn Tinh Châu, 
tức A Châu, người em Nguyễn Tinh Tử tức A Tử. Nguyễn Tinh 
Châu và Tiêu Phong gặp nhau rồi yêu nhau. Trong khi đó 
Tiêu Phong điều tra ra thủ phạm giết cha mẹ mình năm xưa 
không ai khác hơn Đoàn Chính Thuần cha ruột của Tinh 
Châu. (Mãi về sau này Tiêu Phong mới biết rằng điều tra đó 
hoàn toàn sai). Để trả thù cho cái chết thảm khốc của cha 
mẹ Tiêu Phong hẹn Đoàn Chính Thuần đến đấu Võ sống chết 
với nhau vào lúc giữa đêm. Nghe lén được, Nguyễn Tinh 
Châu vì mang nặng chữ hiếu với cha nên mặc áo giả dạng 
làm Đoàn Chính Thuần đến nơi hẹn. Tiêu Phong trong đêm 
tối nhìn thấy người tình muôn thuở Tinh Châu lại tưởng lầm 
là Đoàn Chính Thuần nên đánh cho một cú Hàng long Thập 
bát chưởng, món Võ bí truyền của các Bang chủ Cái bang 
(hội đoàn của những người khất thực ăn xin) làm cho Tinh 
Châu bị trọng thương và chết liền sau đó trong vòng tay 
thống khổ của Tiêu Phong. Trong suốt khoảng đời còn lại 
Tiêu Phong mang nặng nổi sầu bi không thế nào giải toả 


được, và cưu mang người em gái của Tinh Châu là A Tử. A 
Tử đem lòng yêu Tiêu Phong nhưng khổ nỗi Tiêu Phong chỉ 
thương A Tử như người em. A Tử lại có một anh chàng khác 
say mê cuồng nhiệt tên Du Thản Chỉ có lúc đã dâng đôi mắt 
người xưa của mình tặng cho A Tử "ghép mắt" vì chợt bị mù 
không thấy đường. (Ở đây, Kim Dung có vẻ xạo hết chỗ nói 
chắc với ngụ ý đề cao y thuật Trung Quốc hồi xưa!!!). Và mối 
tình éo le ba chiều đó đã được Kim Dung kết thúc bằng một 
giải đáp không có hậu, một "unhappy ending" để lại cho 
người đọc bao ngậm ngùi thương tiếc. 

Phải nhìn nhận trong hàng trăm pho truyện Tàu chỉ có bộ 
Thiên Long Bát Bộ nói riêng và một số tiểu thuyết của Kim 
Dung nói chung đã đề cập đến họ Nguyễn và nước Đại Lý 
mà thôi. Họ Nguyễn mặc dù cũng xuất xứ từ miền Hoa Nam 
bên Tàu nhưng ngày nay còn rất ít những người mang họ 
này ở bên Tàu. Ngược lại ở nước Việt họ Nguyễn được rầm rộ 
gia tăng sau khi Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý (1010-1225) 
và bắt ép những người mang họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn để 
thứ dân không còn nhớ đến triều đại nhà Lý xưa cũ nữa. Họ 
Nguyễn lại gia tăng dữ dội hơn nữa khi Nguyễn Hoàng vào 
trấn đất Thuận Hoá năm 1558 khởi đầu cho mầm mống nhà 
Nguyễn sau này. Họ Nguyễn giờ đây chiếm đến khoảng 40 
phần trăm của các họ khác nhau của người Việt. Trong niên 
giám điện thoại ở các thành phố có đông người Việt định cư 
như ở Úc và Mỹ chẳng hạn - họ Nguyễn được sắp xếp theo 
thứ tự số đông có thể đứng từ hạng 5 đến hạng 10 rất dễ 
dàng. Thành ra nói tới họ Nguyễn trong thời đại hiện nay tức 
nói tới người Việt, Việt Nam. Kim Dung có ngụ ý gì chăng khi 


ông phải dùng đến họ Nguyễn cho nhân vật Nguyễn Tinh 
Châu mà không dùng các họ khác như họ Đào, họ Lý, họ Tô, 
họ Hoàng, họ Tiết, họ Nhâm, họ Địch và nhất là họ Phạm 
một họ có cả trong vùng Hoa Nam, nước An Nam và cả nước 
Lâm Ấp (hay Chiêm Thành) vào các thời xa xưa đó. Thêm 
vào đó trong ba bốn bộ truyện liên tiếp, Kim Dung ưa đưa 
vào đó những nhân vật thuộc nước Đại Lý như Đoàn Nam Đế 
tức Nhất Đăng Đại Sư trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện, Đoàn 
Chính Thuần, Đoàn Dự trong Lục Mạch Thần Kiếm và Thiên 
Long Bát Bộ, v.v. Nước Đại Lý đại khái nằm ở địa bàn của 
tỉnh Vân Nam (Yun-Nan) ngày nay. Tỉnh Vân Nam giáp giới 
với phía Tây Bắc ở mạn Lào Cai, Lai Châu của nước Việt 
Nam. Thời cổ đại khu Đại Lý có tên Điền Việt, có thể bao 
gồm hay giáp ranh với nước Tây Âu hay Âu Việt và nước 
Nam Cương của Thục Phán. Theo Trần Trọng Kim trong bộ 
Việt Nam Sử Lược, Thục Phán không thể xuất phát từ nước 
Tây Thục ở tận Tứ Xuyên xa xôi mà chỉ có thể từ một nước 
nhỏ nào đó trong khu vực Vân Nam ngày nay, hay vùng 
mang tên Đại Lý hồi cuối đời Nam Tống bên Tàu. Gần đây 
Taylor dẫn cứ tài liệu các sử gia Vietnam cho rằng Thục Phán 
xuất quân từ nước Nam Cương nằm ở khu Cao Bằng. Thục 
Phán đánh dứt điểm Hùng Vương của nước Văn Lang (tức 
Lạc Việt) rồi sát nhập Âu Việt và Lạc Việt thành một nước 
mang tên Âu Lạc, xưng hiệu An Dương Vương. Sau mấy cái 
màn đấu võ, nhất là ngón Nhất dương chỉ của mấy hoàng 
thân quốc thích nước Đại Lý trong truyện của Kim Dung, 
nước Đại Lý bị quân Mông cổ thôn tính vào năm 1253 trước 
khi tiến đánh nhà Trần. Tiếp theo, nhà Nguyên đã cho di dân 


sang đó hơn 30000 quân lính và gia đình của họ cùng với 
một số người theo đạo Hồi ở vùng Tây Bắc. Chính sách đồng 
hoá này được tiếp diễn dưới triều đại nhà Minh vào năm 
1381 

Thử xem lại giả thiết đơn sơ rằng Kim Dung muốn thu hút 
thêm độc giả Việt Nam vào thời tiểu thuyết của ông đăng 
báo hằng ngày ở Saigon theo lối feuilleton bằng cách cho 
vào đó một số nhân vật hay bối cảnh có dính líu sơ sơ đến 
Việt Nam. Kim Dung đã viết [bỶ thiên Đồ long ký vào năm 
1961, Thiên Long Bát Bộ vào năm 1963, và tiểu thuyết kiếm 
hiệp ngắn cuối cùng của ông mang tên... VIỆT nữ kiếm vào 
năm 1976. Truyện Kim Dung bắt đầu đăng báo hằng ngày 
tại Sàigòn vào khoảng 1962 và chỉ nổi như cồn vào khoảng 
1964. Trước đó Kim Dung đã nổi tiếng tại Singapore, 
Hongkong, Đài Loan, và cộng đồng người Hoa ở Mỹ rồi. Tức 
là trong lúc ông viết đầu óc ông rất khó hướng về Việt Nam 
trong ý đồ thương mại nhỏ nhen đó. Quyển truyện mang tựa 
Việt Nữ Kiếm đã rõ ràng chứa chấp từ "Việt" được viết vào 
năm 1976 sau khi giới độc giả Việt của ông đã không còn 
báo chí có feuilleton để đọc đã được 1 năm. Do đó yếu tố 
Việt hay yếu tố liên hệ đến Việt trong truyện Kim Dung trong 
lý do thương mại lấy lòng độc giả Việt phải được hoàn toàn 
gạt bỏ. Truyện Việt nữ kiếm nói về thứ "Việt" (hay "việc") gì 
mà Kim Dung đã chọn làm quyển truyện ngắn kiếm hiệp 
cuối cùng để đóng sổ sự nghiệp viết tiểu thuyết Võ hiệp kỳ 
tình lừng danh của ông? Việt Nữ kiếm chưa được in thành 
sách "bản cứng" tiếng Việt nhưng hiện có hai bản dịch, một 
tiếng Việt một tiếng Anh (hay tiếng Mỹ!), đăng trọn vẹn trên 


mạng internet võ hiệp "chùa" "vietkiem dot com" hay 
"come.to /kimdung. Truyện kể lại mối tình của tướng nước 
Việt tên Phạm Lãi và nàng mỹ nhân Tây Thi do vua Việt là 
Câu Tiễn đem dâng hiến cho vua nước Ngô tên Phù Sai để 
dùng mỹ nhân kế hầu làm suy yếu nội tình nước Ngô trước 
khi "tổng phản công" đánh chiếm nước Ngô để trả thù xưa. 
Trong truyện có một cô gái chăn dê học được kiếm pháp 
thần sầu quỷ khốc từ một con vượn trắng (Nhắc lại màu 
trắng là màu của mạng Kim như trong tên Kim Dung của 
thuyết Ngũ hành - xem phần 1). Việc xuất hiện của truyện 
"Việt" nữ kiếm, tác phẩm kiếm hiệp cuối cùng của Kim 
Dung, đã tăng thêm phần tin tưởng cho giả thiết rằng các 
yếu tố Việt như họ Nguyễn, nước Đại Lý, Trần Hữu Lượng 
trong các truyện trước của Kim Dung không phải là một việc 
tình cờ nhưng lại là một sự sắp đặt có lớp lang bày tỏ ít 
nhiều ẩn ý hay "tâm sự riêng mang tính chất Việt" của tác 
giả. 

Sau đây ta thử cố gắng khảo sát và khai triển thêm để tìm 
hiểu về tâm sự mang "chất Việt" của Kim Dung bằng cách 
lượt qua lịch sử Trung Quốc và sử Việt cổ. Tâm tư mang chất 
Việt này của Kim Dung chỉ là một sợi chỉ nhỏ - nhưng nếu 
dùng kính lúp của lịch sử để soi tỏ cho rõ sợi chỉ liên hệ đến 
"Việt tính" này, có lẽ chúng ta sẽ có thể lĩnh hội được một 
hai điều ngồ ngộ hay hay về Kim Dung nói riêng và về giới 
trí thức người Hoa nói chung - đối với "Việt" và Việt Nam. 
Nước Việt vào cuối thời Chiến Quốc là một nước nằm ở địa 
đầu của vùng Hoa Nam, ven biển, ở phía Nam sông Dương 
Tử. Nhìn bản đồ nước Trung Quốc ta thấy sông Dương Tử 


(còn gọi là Trường Giang) đại khái nằm ở vĩ tuyến thứ 30 và 
chia nước Tàu làm hai. Ở phía Nam sông Dương Tử người 
Hoa thường gọi Hoa Nam hay Giang Nam (như kiểu Giang 
Nam Thất quái, bảy vị sư phụ của Quách Tỉnh trong Anh 
hùng xạ điêu). Phân nửa của nước Tàu ở phía Bắc sông 
Dương Tử lại có thể chia ra thành 2 phần nữa bằng con sông 
nổi tiếng mang tên Hoàng Hà đại khái chạy uốn mình quanh 
co giữa khoảng vĩ tuyến 36 đến 38. Hoàng hà có nghĩa con 
sông màu vàng do ở màu nước phản ảnh loại đất vàng do 
gió chuyên chở đến từ các sa mạc ở phiá Tây nước Tàu. Đất 
màu vàng này tiếng Anh gọi là loess với độ dày ở mặt đất 
lên đến cở 300 thước tây. Bởi người Tàu thời cổ đại tập trung 
hai bên sông Hoàng Hà họ chỉ thấy đất loess màu vàng mà 
thôi nên họ dùng màu vàng để chỉ Đất và mạng Thổ như 
phần 1 đã trình bày. Trung Quốc trong giai đoạn khai sinh 
cho tới thời Xuân Thu Chiến Quốc chỉ nằm quanh quẩn các 
nước ở phiá Bắc sông Dương Tử và phiá Nam sông Hoàng Hà 
- đặc biệt các vùng tập trung dân cư như Lạc Dương, Trường 
An, Tây An, An Dương đều nằm ở lưu vực của sông Hoàng 
Hà. Bình minh của văn minh Trung Quốc cũng ló dạng nơi 
khu vực đó. Và sáu nước Tần Thuỷ Hoàng đã xoá khỏi bản 
đồ rồi thống nhất Trung Quốc, mang tên Hàn, Triệu, Ngụy, 
Sở, Tề, và Yên cũng chỉ nằm ở phiá bắc sông Dương Tử mà 
thôi. 

Ở phiá Nam sông Dương Tử là một nhóm các bộ lạc có 
chủng tộc thuở khai thiên lập địa cho đến thời nhà Tần nhà 
Hán hơi khác với chủng tộc Tàu gốc phía Bắc sông Dương 
Tử. Người Trung Quốc thời xưa gọi nhóm người này Nam Man 


tức người còn man rợ ở phiá Nam nước Tàu hồi xưa, tức phiá 
Nam sông Dương Tử. Họ cũng gọi hàng trăm nhóm người 
này là Bách Việt tức một trăm thứ tộc Việt không phải Hán 
thuần tuý. Lý do dễ hiểu khi người Hán tộc gốc gọi các tộc 
Việt ở phiá nam sông Dương Tử Nam Man, chỉ vì thuở đó 
người Tàu phía Bắc sông Dương Tử đã thiết lập được xã hội 
văn minh với hàng trăm nhà khoa học và tư tưởng gia, đếm 
không hết: Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, 
v.v., nhà quân sự và "quân sư" - tức Cố vấn An ninh Quốc gia 
theo kiểu gọi bây giờ - như Tôn Tử, Trương Lương, Tô Tần, 
Trương Nghi, v.v. - trong khi ở phía Nam tuyệt nhiên không 
có nghe động đậy gì hết về những đóng góp thiết yếu kể 
trên cho một xã hội văn minh tiến bộ, không nghe đến một 
nhà tư tưởng nào hết, ngoại trừ "nổi tiếng" về nghề đánh cá 
canh nông và đàn ông ưa có tục xâm mình. Trong các nước 
Việt cổ này đáng kể nhất phải kể đến: nước Việt của Việt 
Vương Câu Tiễn nằm ở ven biển khu vực thành phố Nam 
Kinh và Thượng Hải ngày nay ở ngay phía Nam sông Dương 
Tử; nước Mân Việt tức khu vực tỉnh Phúc Kiến, ở phía nam 
của nước Việt của Câu Tiễn và Tây Thi, nước Tây Việt thuộc 
vùng Quảng Tây ngày nay, nước Đông Việt thuộc Quảng 
Đông ngày nay, Nam Việt xích xuống một chút, trước thời 
Triệu Đà chiếm nước Âu Lạc, bao gồm khu vực bình nguyên 
của sông Tây Giang ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây ngày 
nay. 

Lân cận về phía Bắc nước Việt của Câu Tiễn là nước Ngô. 
Chuyện tranh chấp giữa nước Việt và nước Ngô là một 
chuyện dài như chuyện Hoa Sơn luận kiếm. Vào cuối thời 


Xuân Thu, vua nước Ngô là Hạp Lư dùng Ngũ Tử Tư, một 
tướng di dân từ Sở qua, đánh bại nước Sở, nhưng sau đánh 
với nước Việt bị thương rồi chết. Con cháu của Hạp Lư là Ngô 
Phù Sai trả thù cho Hạp Lư đánh nước Việt và bắt được Câu 
Tiễn đem về cầm tù, bắt coi ngựa trên dưới 10 năm. Câu 
Tiễn có tướng giỏi Phạm Lãi giúp bày mưu đem cống hiến 
mỹ nhân Tây Thi cho Phù Sai để Phù Sai xao lãng việc nước. 
Câu Tiễn chịu nhục nếm phân Phù Sai lúc Phù Sai bị bệnh 
nên được thả về và sau đó chiêu mộ binh hùng tướng mạnh 
đánh tiêu nước Ngô tạo nên uy thế vang lừng vào thế kỷ thứ 
5 trước Công Nguyên. Phạm Lãi, có lẽ nhìn bài học Hàn Tín 
và Trương Lương *, sau đó rút lui về ở ẩn. Có giả thuyết nói 
họ Phạm khi rút lui đã cỡi ngựa với người đẹp Tây Thi đi về 
phía mặt trời lặn, theo kiểu phim cao-bồi Western của 
Hollywood (!), giống như sau này, trong truyện của Kim 
Dung, Trương Vô Ky đã giả từ vũ khí, lắng lặng từ chức giáo 
chủ Minh giáo để trở về với nếp sống một phó thường dân 
ngày ngày lo chải tóc cho Triệu Minh. 

Việt Vương Câu Tiễn thừa thắng xông lên đánh tiếp về 
phương Bắc và hùng cứ một cõi bờ rộng lớn bên cửa sông 
Dương Tử chảy ra biển Hoàng Hải của Thái Bình Dương. Ở 
phiá Tây nước Việt là nước Sở lúc đó cũng rất hùng cường 
nhưng hơi thô bạo dã man. Thừa cơ nước Việt mỗi ngày một 
suy yếu sau khi Câu Tiễn qua đời nước Sở đem quân sang 
dứt điểm nước Việt vào năm 334 trước Công Nguyên (TCN) 
rồi thôn tính luôn nước Lỗ của Khổng Tử vào năm 249 TCN. 
Sau cùng nước Tần thôn tính luôn nước Sở (năm 221 T.C.N.) 
cùng với các nước khác ở miền Bắc sông Dương Tử và thống 


nhất được nước Tàu. Một số dân chúng nước Việt sau khi bị 
Sở thô bạo qua chiếm đóng chịu không nổi mới di tản về 
phía Bắc sông Dương Tử dọc theo bờ biển, và về phiá Nam, 
định cư lại ở vùng Mân Việt tức tỉnh Phúc Kiến ngày nay. 
Mân Việt tồn tại sau đó không lâu và chính thức bị nhà Hán 
(tiếp nối nhà Tần) sát nhập và thôn tính vào một nước Tàu 
mở rộng, năm 110 TCN. Có thể nói nước Tàu dưới thời nhà 
Hán đã hoàn toàn xâm chiếm các nước thuộc bộ tộc Việt ở 
phiá Nam sông Dương Tử cũng vào khoảng năm đó khi 
tướng Hán, Lộ Bác Đức đánh bại tướng Lữ Gia của nước Nam 
Việt do Triệu Đà sáng lập khi Triệu Đà dứt điểm Thục Phán 
(câu chuyện truyền kỳ Trọng Thủy Mị Châu) và sát nhập 
nước Âu Lạc của Thục Phán với phần miền Nam của Quảng 
Đông và Quảng Tây ngày nay. 

Một điểm đáng chú ý trong sự đồng hoá các nhóm "Nam 
man" ở phía nam sông Dương Tử bởi Hán tộc trong suốt 
2000 năm qua nằm ở chung quanh vấn đề danh xưng, tên 
gọi một hai bộ tộc lớn của các nhóm Bách Việt này. Nếu độc 
giả có dịp sang Tàu ngay ở thời bây giờ, vào một tiệm ăn ở 
miệt Thượng Hải hay Bắc Kinh, và hỏi hay nhờ người hướng 
dẫn du lịch hỏi chủ tiệm bằng tiếng quan thoại, ở tiệm có 
thức ăn Việt (Việt thái, yuế tsái) hay không. Khi chủ tiệm trả 
lời có hoặc không, chủ tiệm có ý muốn nói Việt-thái đó là 
thức ăn Quảng Đông! Tương tự khi người Tàu nói Yue ju (Việt 
kịch) họ muốn chỉ ca kịch cổ truyền kiểu Quảng Đông so với 
Jing ju (Kinh kịch) để chỉ kịch nghệ Bắc kinh. Thậm chí đôi 
khi người Hoa lục dùng Việt ngữ (yuế yu) để chỉ tiếng Quảng 
Đông. Từ Việt trong tên Việt Nam (Yuế nản) cũng phát âm y 


hệt Yuế như Yuế (Việt) dùng để chỉ tỉnh Quảng Đông. 

* Chỗ này sai, vì Phạm Lãi sống ở thời Xuân Thu, trước 
Trương Lương và Hàn Tín, nên không thể nhìn tấm gương 
của hai người kia được. 

Tuy nhiên chữ "Nho" để chỉ Việt trong Việt Nam có nghĩa 
Vượt qua, quá độ (như trong "siêu việt), bao gồm bộ "tẩu" 
có nghĩa dông, chạy, đi, "di tản, kẹp với một từ "qua" với 
nghĩa cái giáo mác, hay cây thương, hoặc cái xiên dùng để 
đánh trận ngày xưa hay để săn thú đâm cá, và một cái móc 
nho nhỏ ở giữa! Đó là Việt (vượt) trong Việt Nam. Ý nghĩa 
tượng hình của từ "Việt" do đó chỉ một giống người chuyên 
môn vượt đồng vượt núi (hay vượt biên để di tản) và sống 
bằng nghề chăn thú đánh cá. Việt để chỉ tỉnh Quảng Đông 
gồm 2 phần, phần trên có dạng giống như lá cờ Anh Quốc 
với bốn gạch chéo, tức từ Mễ có nghĩa Hột Gạo (!) và phần 
dưới gồm một cái móc có hình dạng giống như lưỡi rìu, lưỡi 
cày, chỉ loại người Việt chuyên làm ruộng để sinh sống. Từ 
Việt (Yuế) trong nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn cũng như 
Việt trong Mân Việt (Mĩn Yuế) ở tỉnh Phúc Kiến cũng đều 
được viết y như Việt của Việt Nam (Yue Nan). Chỉ có Việt của 
Quảng Đông khác với 2 thứ Việt ở hai phía bắc và nam của 
Quảng Đông. Việt kiểu Quảng Đông viết khác đi với 2 thứ 
Việt có lẽ bắt nguồn từ cái nhìn rất chủ quan của người Tàu 
thời cổ đại. Đó là họ biết rằng người Việt của Câu Tiễn ở phía 
mạn trên sinh sống bằng nghề săn thú và đánh cá - còn 
người Việt ở mạn Quảng Đông (trừ Việt Nam) sinh sống 
chính bằng canh nông và làm ruộng(!). Họ loại trừ Việt Nam 
ra khỏi từ Yuế có cái móc lưỡi rìu (của Quảng Đông) mà lại 


gán Việt Nam vào nhóm từ Yuế có cái giáo cây thương (của 
Việt loại Câu Tiễn) tức họ đã không hiểu hay đã vì mặc cảm 
tự tôn cố tình không hiểu, như khoa sử học và khảo cổ học 
hiện đại đã tìm ra, rằng nước Văn Lang của Hùng Vương, tức 
nền văn minh Đông Sơn ở miền Bắc nước Việt Nam hiện nay 
có thể đã biết làm ruộng trồng lúa nước trước người Hán tộc 
ở Trung Quốc khá lâu (về điểm người Văn Lang biết làm 
ruộng trước người Hán, xin xem "The Birth of Vietnam - Buổi 
chào đời của nước Việt Nam" của Keith Weller Taylor do nhà 
University of California Press xuất bản, 1983). Lý do thứ hai 
khả dĩ dùng để giải thích việc dùng từ Việt có cái rìu để chặn 
nút Việt Nam ra khỏi nước Tàu có thể được giải thích qua 
việc nhà Hán tức bực và cay cú về vụ Triệu Đà xưng đế ở 
Nam Việt ngang hàng với Hán Đế ở Bắc phương. Hay vào 
thời nhà Lý nước Nam có tướng Lý Thường Kiệt bình Chiêm 
phạt Tống lăm le đòi Tàu trả lại nước Nam lưỡng Quảng mà 
nhà Lý cho rằng Tàu đã" chôm" của nước Nam Việt ngày 
xưa. Sau này vào thời Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cũng 
vậy, nhưng rủi đang tính đòi lại Lưỡng Quảng thì Quang 
Trung bị bịnh qua đời. Đến đời nhà Nguyễn, theo rất nhiều 
sử sách, phái đoàn đại diện triều Nguyễn do Binh Bộ Thượng 
Thư Lê Quang Định dẫn đầu sang Tàu (nhà Mãn Thanh) vào 
năm 1803 xin xỏ nhà Thanh được đổi lại quốc hiệu Nam Việt 
thay cho tên nước Đại Việt đã được Lê Lợi đặt ra sau khi 
đánh đuổi nhà Minh ra khỏi xứ Nam (năm 1428), Thanh triều 
từ chối tên Nam Việt - chắc còn nhớ mối loạn Triệu Đà ngót 
hai ngàn năm trước - và chỉ thuận với tên Việt Nam. Năm 
sinh của quốc hiệu Việt Nam chính là năm 1803. 


Bây giờ xin trở lại với Kim Dung và xin đặt hai câu hỏi mấu 
chốt: Thứ nhất, với lý do thầm kín gì Kim Dung lại chọn Việt 
Nữ Kiếm làm tên quyển truyện kiếm hiếp cuối cùng của 
mình?Thứ hai, Nếu Việt trong Việt Nữ Kiếm có nhiều cơ sở 
luận lý, những liên chỉ đến thứ Việt khác như Việt Nam trong 
vài truyện hay nhất của Kim Dung - mặc dù hơi bàng bạc 
như một sợi chỉ nhỏ, như Trần Hữu Lượng, Nguyễn Tinh 
Châu, nước Đại Lý - đã mang một thông điệp hay một tâm 
sự nho nhỏ gì của Kim Dung? 

Trả lời câu hỏi thứ nhất, ta thử xem Kim Dung thật sự sinh 
trưởng ở đâu? Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh tại 
thành phố Hải Ninh thuộc tỉnh Chiết Giang (hay Triết Giang). 
Chiết Giang nằm ở phía Nam sông Dương Tử bao gồm 
những thành phố lớn như Hàng Châu, Tô Châu và Thượng 
Hải (trong khi Nam Kinh thuộc tỉnh An Huy lân cận với Chiết 
Giang). Chiết Giang đích thị tương đương với phạm trù địa 
bàn nước Việt của Việt Vương Câu Tiễn cách đây hơn hai 
ngàn năm. Ta để ý kết cuộc của Ỷ Thiên Đồ Long ký với 
Trương Vô Ky từ bỏ chức vụ "tổng tư lệnh" của quân kháng 
chiến chống Mông Cổ thuộc cánh Ma giáo để vui cảnh sống 
ẩn dật với Triệu Minh cũng giống y hệt như việc từ giả vinh 
hoa phú quý của tướng Phạm Lãi, giả từ Việt Vương Câu Tiễn 
ở cuối thời Chiến Quốc tại nước Việt, tức tỉnh Chiết Giang 
bây giờ của Kim Dung. Vậy có vẻ rất rõ Kim Dung muốn bày 
tỏ cội nguồn của mình (hậu duệ của Câu Tiễn hay của Phạm 
Lãi!), một người Hán có gốc Việt hùng cường của nước Việt 
Câu Tiễn trong quyển truyện cuối cùng Việt Nữ Kiếm. Từ 
khám phá này ta có thể dựng lên vô số các giả thiết về tâm 


sự Việt tính của Kim Dung trong một số tiểu thuyết nổi danh 
nhất của ông. Có thêm hai điểm nổi bật cần phải để ý khi 
lập dựng các giả thiết chung quanh tâm sự mang chất Việt 
của Kim Dung. Thứ nhất, nhân vật Mộ Dung Công Tử trong 
Thiên Long Bát Bộ. Mộ Dung Công Tử tức Mộ Dung Phục có 
tổ tiên người hoàng tộc nước Tiên Ty (tức Đại Yên). Trong 
truyện, Kim Dung cho Mộ Dung Phục mang giấc mơ hão 
huyền phục quốc lại nước Tiên Ty (để trở về đó "làm vua"). 
Tìm đủ mọi cách để chiêu mộ binh sĩ không xong Mộ Dung 
Phục mới nghĩ đến chuyện lấy cho được một nàng công 
chuá nước nọ để anh trở thành phò mã rồi lợi dụng binh lính 
sẵn có của nhà vợ đem về bắc khôi phục lại nước Tiên Ty. 
Giấc mơ đó trở thành mây khói khi công chuá không chọn 
Mộ Dung Phục mà lại chọn ông thầy tu Thiếu Lâm đã cởi áo 
cà sa tên Hư Trúc người nước Tây Hạ, anh em kết nghĩa với 
Đoàn Dự và Tiêu Phong. Phục quốc không được Mộ Dung 
công tử đâm ra khùng khùng điên điên vào lúc kết cục pho 
truyện Thiên Long Bát Bộ. Vậy điểm thứ nhất có thể suy 
diễn cho vui vui, Kim Dung xác nhận ông không bao giờ có 
giấc mơ thấy chuyện hão huyền phục quốc nước Việt của 
Câu Tiễn ở cái thời xa xưa. Nhất là phục quốc để mình về đó 
làm vua!. Thứ hai, nhân vật Nguyễn Tinh Châu tức A Châu. A 
Châu xuất thân từ vùng Giang Nam, dĩ nhiên dưới mắt Kim 
Dung tất cả đều đã trở thành Hán tộc, đã thốt lên một câu 
nhân vụ giới giang hồ bắt đầu kỳ thị và "bề hội đồng" Tiêu 
Phong, sau khi khám phá ra Tiêu Phong mang dòng máu 
Khất Đan, đại khái rằng: "Làm người Trung Quốc chưa chắc 
đã là tốt và làm người Khất Đan chưa chắc đã là xấu". Điểm 


thứ hai do đó có thể liên chỉ đến niềm hãnh diện sâu xa của 
các sắc tộc xa xưa của miền Hoa Nam sau vài thế kỷ đã trở 
thành Hán tộc. Một niềm tự hào của người Hán tộc thật sự 
không kể đến gốc gác. 

Kim Dung có tâm sự gì nữa không khi ông liên tiếp cho vào 
các tiểu thuyết nổi danh nhất của ông những nhân vật và 
bối cảnh liên hệ gần gũi với nước Việt Nam? Nói cách khác 
trong đầu của Kim Dung có những hiểu biết gì về liên hệ dân 
tộc của người Việt Nam với người Việt Câu Tiễn? Câu trả lời 
giản đơn là CÓ. Đó là sự hiểu biết truyền tụng qua ngàn đời 
trong sách vở và dân gian ở Trung Quốc rằng dân Việt Nam 
đã là 1 trong các nhóm Việt tộc ở phiá nam sông Dương Tử 
và sau này trước khi bị nhà Hán đô hộ đã đón nhận và cho 
"thẻ xanh" vô số dân "tị nạn" kéo nhau xuống định cư từ 
nước Việt Câu Tiễn hoặc nước Mân Việt (Có lẽ bởi vậy người 
Tàu cổ đại đã dùng từ Việt có cây giáo dùng để chỉ chung 
cho người Việt Nam, người Việt Câu Tiễn và người Mân 
Việt?). 

Một trong những học giả nổi tiếng về sử học và nhân chủng 
học Việt Nam vào "thời tiền chiến" Leonard Aurousseau, dựa 
trên sách vở của mấy sử gia Tàu từ thời cổ đại, đưa ra giả 
thuyết rằng giai cấp lãnh đạo của nước Việt Câu Tiễn sau khi 
bị quân nước Sở xâm chiếm vào năm 333 TCN đã di tản 
sang các miền lân cận như Mân Việt rồi chạy tuốt xuống 
miền Bắc đất Việt Nam ngày nay. Taylor gọi giả thuyết này 
một giả thuyết chết yếu bởi có rất nhiều chống đối chỉ trích 
kịch liệt từ những học giả khác như Maspero và Madrolle. 
Madrolle gạt bỏ thuyết này và cho rằng thuyết này không để 


ý đến đoạn đường dài đầy chông gai hiểm trở từ nước Việt- 
Câu Tiễn đến Văn Lang trong khoảng cuối thời đại Hùng 
Vương, nếu không kể đến việc gặp sự chống đối của dân địa 
phương của nước Mân Việt, hay nhiều sắc tộc khác trên 
đường di tản "chiến lược" đó. Madrolle sau đó ấm ức tung ra 
lý thuyết của riêng mình cho rằng có lẽ người Lạc Việt cổ 
xuất phát từ Phúc Kiến và đến xứ Văn Lang bằng đường biển 
như là những thuyền nhân đầu tiên! Theo Taylor, Madrolle 
đã dựa vào một số cơ sở mơ hồ, và so sánh họ của một số 
bộ tộc ở Mân Việt (Phúc Kiến) với họ của người Việt cổ ở Lạc 
Việt để đi đến giả thuyết này. Tuy nhiên Taylor lại đưa ra một 
dẫn chứng lịch sử khác cho rằng một đám người thuộc giai 
cấp lãnh đạo của một nước vừa bị thôn tính đang trên đường 
đào tẩu có thể đến một nước khác "làm cha" người ta như 
thường và sau đó đổi tên nước mới di cư đến thành tên nước 
cũ của mình! Taylor viện dẫn thí dụ dân Croats gốc Iran và 
dân Serbs đã sang cai trị giống người Slavic ở bán đảo 
Balkan (khu Hy Lạp) vào thế kỷ thứ 7. Từ dẫn chứng thí dụ 
này Taylor trở lại cho rằng không thể hoàn toàn bác bỏ 
thuyết của Aurousseau! 

Sơi chỉ nối liên hệ Việt của Câu Tiễn với Việt ở Việt Nam nếu 
có trong tiểu thuyết Kim Dung chắc chắn dựa phần lớn vào 
thuyết của Aurousseau và chính nó lại dựa vào sử sách của 
người Trung Hoa. Theo thiển ý ta có thể trả lại giả thuyết 
của Aurousseau cho lớp bụi của dòng thời gian che lấp, và 
tạm chối bỏ những lý thuyết cho rằng người Lạc Việt thời 
Hùng Vương có gốc là người Việt Câu Tiễn, người Sở (ở miền 
Động Đình Hồ, và phía trên), người Mân Việt (Phúc Kiến) - 


khi những sắc dân này đã "di tản chiến lược" sang miền 
nước Văn Lang rồi lập ra nước đó, khi bóng tối hãy còn bao 
trùm khoa sử học - bởi những lý do sau đây: 

+ Lý do thứ nhất: Những gì xảy ra ở nước Ngô, nước Việt- 
Câu Tiễn, nước Sở vào cuối thời Chiến Quốc bên Tàu hoàn 
toàn vắng bóng trong kho tàng truyện cổ tích, thần thoại và 
truyền thuyết của dân gian bên nước Văn Lang hay Âu Lạc 
hoặc Nam Việt! Thử hỏi nếu Việt Nam có liên hệ chút đỉnh gì 
với Việt-Câu Tiễn thì với một nước sản xuất một mỹ nhân 
như Tây Thi đã làm "nghiêng thành đổ nước" cho nước Ngô, 
chắc chắn tiền nhân Việt Nam sẽ hãnh diện thuộc nằm lòng 
chuyện đó rồi truyền tụng cho con cháu từ đời này sang đời 
khác. Nước Văn Lang hay Âu Lạc nếu có nhận những người 
di tản như con cháu cuả Câu Tiễn hay Phạm Lãi rồi cho họ 
"thẻ xanh" thường trú sẽ rất lấy làm hãnh diện và chắc 
không bao giờ quên nhét nó vào kho tàng các truyện truyền 
kỳ của dân tộc mình. Truyền tích đầu tiên của dân Việt, 
chuyện bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quân đẻ con trăm trứng, 
cũng có chút cơ sở qua việc Thục Phán thống nhất hai nước 
Âu Việt và Lạc Việt rồi đặt tên Âu Lạc vào cuối thế kỷ 3 TCN. 
Những truyền tích quan trọng sau đó như Phù Đổng Thiên 
Vương tức Thánh Gióng, lớn lên như thổi chống giặc bắc 
phương, Trọng Thủy My Châu - với chiếc nỏ thần một bí mật 
quân sự của Thục Phán bị Triệu Đà ăn cắp được nhờ con 
Trọng Thủy dụ được vợ My Châu (con Thục Phán) trao cho, 
đều có thể xác nhận với những chứng tích lịch sử ở ngay tại 
điạ bàn nước Văn Lang xưa hay Bắc Bộ ngày nay. Có hai 
điểm cần lưu ý. Điểm thứ nhất nước Việt của Câu Tiễn bị 


quân nước Sở xâm chiếm vào năm 333 TCN tức là trước thời 
Thục Phán sát nhập nước Âu với nước Lạc (năm 208 TCN) 
trên 100 năm. Nếu dân Việt Câu Tiễn có di tản xuống Văn 
Lang thì họ phải di tản trong thế hệ 100 năm đó. Và chắc 
chắn sẽ có thêm cổ tích Tây Thi do dân "Việt mới" đem sang, 
nằm ở phía trước truyện Trọng Thủy My Châu! Điểm thứ hai, 
theo nhiều học giả truyện Thánh Gióng có thể tìm thấy 
trong các cộng đồng dân tộc ở miền thượng du Bắc bộ, như 
người Mường, và ngay cả tại đảo Java thuộc nước In-Đô 
(Nam Dương) ngày nay! Người ta cũng đã tìm thấy một 
truyện rất giống chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh dâng nước dâng 
núi, ở một dân tộc tại phía bắc Borneo cũng ở In-Đô. Chuyện 
Nhất Dạ Trạch cũng tìm thấy bản sao ở tận nước Phù Nam 
ngày xưa nằm ở Nam Bộ Việt Nam hiện nay (xem Taylor). 
Ngược lại không học giả nào tìm thấy truyền thuyết Tây Thi 
và Phạm Lãi hay giống giống một chút, từ phía nam khu 
Quảng Đông, Quảng Tây kéo sang Văn Lang rồi xuống tận 
các đảo phía Nam. 

+ Lý do thứ hai: Các đền thờ hay di tích lịch sử như đền thờ 
An Dương Vương Thục Phán, đền thờ Thánh Gióng, thành Cổ 
Loa của Thục Phán đều nằm trọn trong địa phận Việt Nam. 
Ở núi Mộ Dạ tỉnh Nghệ An có đền thờ An Dương Vương. Đền 
thờ thánh Gióng có ở làng Phù Đổng tỉnh Bắc ninh. Thành Cổ 
Loa nằm ở huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên. Và tuyệt nhiên 
không có di tích lịch sử cổ nào của Văn Lang hay Âu Lạc 
nằm ở nước Sở tận miệt Động Đình Hồ hay bên tỉnh Chiết 
Giang của Kim Dung tức nước Việt cũ của Câu Tiễn hết. 
Ngay như tại thành phố Quảng Châu ngày nay, tức thành 


Phiên Ngung kinh đô nước Nam Việt ngày xưa, còn có đền 
thờ Triệu Đà chứ không có cái nào để tưởng niệm Câu Tiễn 
cả. 

+ Lý do thứ ba: Có ít nhất hai lần trong lịch sử Việt Nam về 
sau, những nhà lãnh đạo phía Việt Nam đánh được quân Bắc 
phương lại thừa thắng xông lên đòi hỏi triều đình Trung Hoa 
phải trả lại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây họ cho là 
Trung Hoa đã "chôm”" từ nước Nam Việt do Triệu Đà sáng lập 
sau khi đánh thắng Thục Phán. Đó là Lý Thường Kiệt thời 
nhà Lý đối chọi với nhà Tống và Bắc Bình Vương Nguyễn 
Huệ đánh quân nhà Mẫn Thanh. Điểm rõ ràng, hai nhà quân 
sự lỗi lạc này chỉ đòi đất tới Quảng Đông Quảng Tây và 
không hề có tham vọng quá trớn đòi tới Động Đình Hồ hay 
sát bên phía nam sông Dương Tử như nước Việt cũ của Câu 
Tiễn, bởi hơn ai hết họ biết rõ ranh giới phía bắc của địa bàn 
dân Âu Lạc hay Nam Việt chỉ đến khoảng phía nam của 
Lưỡng Quảng mà thôi. 

+ Lý do thứ tư: Tổ chức và cơ cấu chính trị của nước Văn 
Lang hay Âu Lạc hoặc Nam Việt vẫn không thay đổi cho đến 
hết đời nhà Triệu khi quân Hán đem quân xâm chiếm Nam 
Việt vào năm 111 trước Công Nguyên. Chế độ chính trị thời 
Hùng Vương vẫn là một vấn đề từng được bàn cãi sôi nổi 
giữa các sử gia nghiên cứu về Việt Nam. Nhìn sơ đó là một 
chế độ gồm Lạc Vương (tức Hùng Vương) với sự phụ tá của 
các Lạc Hầu, Lạc Tướng và phương tiện kinh tế sinh sống là 
Lạc điền (ruộng) và Lạc dân. Nhiều sử gia gọi đó là nền quân 
chủ thế tập hay quân chủ quân sự. Xã hội đã ra khỏi thời kỳ 
thị tộc tức tập hợp những người cùng trong họ trong gia đình 


lớn với nhau, và đang ở thời kỳ bộ tộc. Khi Thục Phán dứt 
điểm Hùng Vương thành lập nước Âu Lạc vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, sách sử chép rõ, Thục Phán 
vẫn giữ vững hệ thống Lạc Hầu Lạc Tướng của nước Văn 
Lang cũ. Đến thời Triệu Đà dứt điểm Thục Phán nhờ chiếm 
được chiếc nỏ thần lập ra nước Nam Việt lớn hơn, Triệu Đà 
tiếp tục giao cho các "đại biểu" của mình cai trị Giao Chỉ và 
Cửu Chân (tức Bắc bộ và bắc Trung bộ ngày nay, hay nước 
Văn Lang cũ) theo kiểu Lạc hầu Lạc tướng như xưa - còn 
Triệu Đà ngồi ở "trung ương" là thành Phiên Ngung lo cai trị 
phần Nam Việt bên Lưỡng Quảng. Trong thời Xuân thu Chiến 
quốc ở phiá bắc sông Dương Tử, vài trăm năm trước Công 
Nguyên, thể chế chính trị của Tàu hay các nước như Sở, Ngô, 
Việt đã là chế độ quân chủ phong kiến (phong điền kiến địa, 
cho ruộng cấp đất (7)). Ta thấy Ngô Phù Sai đã có cả một 
triều đình và các cung tần mỹ nữ bao chung quanh (trong 
khi ta không hề nghe đến vụ này đối với Hùng Vương). Các 
nước lớn mạnh đều có các nước nhỏ chư hầu bắt nguồn từ 
việc phong điền kiến địa của kiểu quân chủ đó. Do đó ta xác 
định rằng tất cả những người thuộc giai cấp lãnh đạo, hay 
ngay cả thứ dân có hiểu biết, của nước Việt Câu Tiễn, hay 
Sở, đều đã thấm nhuần lề lối tổ chức chính trị của quân chủ 
phong kiến. Ta cũng biết rõ rằng, người di tản sang một 
quốc gia mới thường mang theo cả thói xấu và tính hay của 
xã hội cũ của mình. Như vậy nếu mấy người Việt từ Sở, hay 
Việt-Câu Tiễn, hay ngay cả Mân Việt sang Văn Lang hay Âu 
Lạc trước thời Triệu Đà, và đi với số đông hay đến với giai 
cấp lãnh đạo tàn quân, chắc chắn họ sẽ "quậy" cái nước Văn 


Lang và biến nó sang chế độ quân chủ phong kiến từ khuya 
rồi. Sau đó khi Triệu Đà chiếm Âu Lạc Triệu Đà chỉ việc áp 
dụng nền quân chủ phong kiến cho nước Nam Việt (VIỆT, 
tiếng Hoa gọi là Yuế, Mường gọi Yịt, tiếng Việt thế kỷ 17 
chắc hẳn là Yiệt) suốt từ nam chí bắc! Thực tế cho thấy Triệu 
Đà vẫn tiếp tục giữ thể chế Lạc Hầu - Lạc Tướng của thời 
Hùng Vương như xưa. 

+ Lý do thứ năm: Ở xã hội Văn Lang địa vị người phụ nữ rất 
cao, có khi còn cao hơn ở thời đại thế kỷ 21 này, và chắc 
chắn cao hơn địa vị người phụ nữ ở nước Việt của Câu Tiễn! 
Văn Lang lúc đó là một xã hội vừa từ chế độ mẫu hệ bước 
sang phụ hệ. Nước Nam là nước sản xuất đầu tiên trên thế 
giới các nhà lãnh đạo chính trị quân sự thuộc phái nữ, như 
hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bà Triệu Thị Trinh (mà người 
Hán gọi xỏ lá là bà Triệu Ẩu tức mụ Triệu) trước Võ Tắc Thiên 
bên Tàu cả mấy trăm năm! Trong thời đại Hùng Vương, tại 
nước Việt-Câu Tiễn đã có cái màn dùng mỹ nhân kế đưa Tây 
Thi sang cống hiến Ngô Phù Sai để làm suy giảm tiềm năng 
"quân sự" của Phù Sai và nước Ngô. Nếu người Việt từ 
phương bắc đã di dân sang và giúp hay lập ra nước Văn 
Lang, chắc chắn họ nhanh chóng truyền lại đòn mỹ nhân kế 
này vào xã hội Văn Lang hay Âu Lạc từ lâu. Phải nói dân Văn 
Lang, Âu Lạc, Nam Việt, hay Giao Chỉ có vẻ vẫn chưa thấm 
nhuần việc áp dụng loại "độc chưởng" này của Bắc phương 
trong suốt ngàn năm đô hộ. Và mãi cho đến đời nhà Trần 
sau khi chống trả sức ép của quân Mông Cổ, vua Trần Anh 
Tông mới bắt đầu áp dụng thứ độc chưởng mà người Việt 
(đọc theo kiểu cổ: Bdiệt, như người Nhật bây giờ hãy còn gọi 


2 


Vietnam là Beto-namu) đã học được ở người Hán tộc qua 
việc gả Huyền Trân Công Chúa cho vua Chăm là Chế Mân để 
bắt đầu mở mang bờ cõi nước Nam. 

Thay lời kết: Những ai có đọc "Thử đọc lại Kim Dung I hẳn sẽ 
để ý ở cuối bài người viết có ghi "Đón đọc: Thử Đọc lại Kim 
Dung II". Ghi chú đó dùng để ràng buộc người viết phải chịu 
khó ngồi xuống viết nên bài này. Nguồn cảm hứng viết phần 
1 là một bực bội lâu năm được giải toả - qua thuyết Ngũ 
hành và khám phá Cây đao Đồ Long màu đen chỉ mạng 
Thủy là mạng Chu Chỉ Nhược khắc chế được mạng Hoả của 
Trương Vô Ky. Cảm hứng viết phần 2 này bắt nguồn từ việc 
biết được quê hương của Kim Dung là tỉnh Chiết Giang có 
phạm trù rất gần giống với nước Việt của Việt Vương Câu 
Tiễn và nàng Tây Thi năm xưa. 

Chắc chắn sẽ không có "Thử đọc lại Kim Dung III"!!I 


Nguyên Nguyên 
Thử đọc lại Kim Dung 
Phần III 
Tiếu ngạo giang hồ 


S au khi viết xong "Thử Đọc lại Kim Dung II: Nguồn Việt và 
Kim Dung", người viết cảm thấy nhàm nên định gác bút, hay 
ít ra cũng tạm giả từ đề tài về truyện chưởng với Kim Dung. 
Nhiều bạn hữu - đa số trên 30 năm không gặp lại nhau - vội 
biên điện thư email đến tại hạ khuyến khích viết thêm về 
Kim Dung. Một ông bạn ở Montréal (Canada) đã gởi tặng 
lược đồ về Ngũ hành, kèm trong bài này, và nhắn nhủ trong 
thư nếu viết về Kim Dung có viết đến hằng chục bài cũng 
không hết, nhất là những đề tài liên quan đến tình yêu, đến 
nhân sinh quan, đến những tình tiết éo le, v.v. dại gì mà 
ngưng viết. Cứ viết tiếp đi, ít ra ngoài người kiểm duyệt 
trong nhà còn có 1 độc giả trung thành là ông bạn đó. Sự 
thật, thuở tuổi học trò tại hạ chỉ được đọc vài truyện chính 
yếu và nòng cốt của Kim Dung thôi. Tuyệt đối ngày trước 
chưa có cơ hội đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, Tiếu Ngạo Giang Hồ và 
Lộc Đỉnh Ký. Tiếu Ngạo Giang Hồ ấn bản do Hàn Giang Nhạn 
dịch thuật, được dịp đọc lần đầu tiên cách đây chừng 5 năm, 
rồi sau đó xem luôn phim tập HongKong. Riêng Lộc Đỉnh Ký, 
mặc dù nghe giới giang hồ đồn rằng rất hay và được biết 
truyện hiện được đăng trên một vài mạng ở internet như 
come.to/kimdung hoặc come.to/lunxit nhưng tại hạ không 
đủ sức bỏ giờ này qua giờ kia để ngồi đọc truyện này trên 


khung hình computer, nên đành phải hẹn lần hẹn hồi. Âu đó 
cũng là một cái hẹn cho một dịp nào đó của tương lai. 

Bằng đi cũng gần 12 tháng. Gần đây một người bà con ở 
Việt Nam gởi người thân đem sang một bộ truyện Tiếu Ngạo 
Giang Hồ ấn bản mới nhất do Vũ Đức Sao Biển, Trần Hải Linh 
và Lê Thị Anh Đào chuyển ngữ, nhà xuất bản Văn Học, trọn 
bộ 8 quyển, phát hành vào năm 2001. Ấn bản mới này có sự 
đồng tình cho phép đàng hoàng của Kim Dung (tức Louis 
Cha hay Tra Lương Dung), và dựa vào bản nhuận sắc sau 
này của Kim Dung với nhiều sửa chữa và thay đổi. Theo lời 
người bà con đó qua điện thư, Sàigòn lại đang trải qua cơn 
ghiền Kim Dung như 35 năm về trước và nhắn với tại hạ nên 
nhín chút ít thì giờ đọc qua cho biết. 

Điểm đáng để ý trước tiên, trong vòng mười, hai mươi năm 
trở lại đây, một loạt các dịch giả mới bắt đầu xuất hiện trên 
chốn giang hồ. Đa số các cao thủ dịch thuật này, thường 
xuất thân từ các trường đại học Văn Khoa ban Hán Văn, 
mang chủ yếu rõ rệt xử dụng lối hành văn mới mẻ với nhiều 
tính chất Việt ngữ hơn. Một số kế nghiệp các bậc tiền bối 
như Nguyễn Chánh Sắt, Tô Chẩn, v.v. thay phiên nhau dịch 
lại các pho truyện cổ điển như Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc 
Chí, Thủy Hử, v.v. và một số khác theo chân những cao thủ 
năm xưa như Từ Khánh Phụng, Hàn Giang Nhạn, chuyển ngữ 
lại các truyện chưởng của Kim Dung. Trên các mạng internet 
và các báo ở hải ngoại có Nguyễn Duy Chính hiện đã chuyển 
ngữ Ý thiên Đồ long ký, Thiên Long Bát Bộ, v.v. và tại Việt 
Nam đứng đầu phải kể đến Vũ Đức Sao Biển người đã hết 
sức ca tụng Kim Dung qua 3 quyển mang tựa " Kim Dung 


giữa đời tôi ", xuất bản vào những năm cuối thập kỷ 90 vừa 
qua. Thế rồi vô hình chung tại hạ bắt đầu đọc lại Tiếu Ngạo 
Giang Hồ ấn bản mới nhất do ê-kíp Vũ Đức Sao Biển chuyển 
ngữ. Và trong lúc đọc lại Kim Dung kỳ này, tình cờ lại khám 
phá thêm một vài bí-kíp ngồ ngộ hay hay của Kim Dung nên 
đành phải phá lệ cố gắng viết thêm bài này. 

Theo Vũ Đức Sao Biển, Tiếu Ngạo Giang Hồ là tác phẩm độc 
đáo nhất của Kim Dung bởi nó "lặng lẽ dắt người đọc đi vào 
cuộc hành trình tìm về những suối nguồn tư tưởng của 
phương Đông khi lên cao chín ngàn dặm, nương mây cỡi gió 
mà bay như Trang Tử đã viết trong Nam Hoa Kinh. Tiếu Ngạo 
Giang Hồ có cái u uẩn, trầm mặc đầy suy niệm của những 
ngôi chùa, những đạo quan, những rừng tùng bách, bóng 
trăng sáng trên Trường Giang, cơn mưa tuyết mùa Đông trên 
Ngọc Nữ phong. Xuyên suốt tác phẩm là tiếng đàn, tiếng 
sáo của khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, tiếng ca buồn của Mạc 
Đại tiên sinh trong khúc Tiêu Tương dạ vũ.... 

. Hai trong ba nguồn tư tưởng triết học lớn của phương 
Đông - Phật giáo và Lão giáo - đã được Kim Dung hình tượng 
hoá và cụ thể hoá qua những hình tượng văn học. Phương 
Chứng đại sư của chùa Thiếu Lâm là con người tiêu biểu của 
tư duy Thiền Tông Phật giáo. Với một căn bản võ công trác 
tuyệt, một cái tâm từ bi, nhà sư gần như đã góp phần hoá 
giải những hận thù, chia rễ, sân si. Định Nhàn, Định Dật của 
phái Hằng Sơn là một dạng Phật giáo khác, một Phật giáo 
nhập thể và nhập thế.... 

.. Nhưng điểm đặc sắc nhất vẫn là tư duy Lão-Trang qua 
đường Độc Cô cửu kiếm. Phong Thanh Dương đã dạy cho 


Lệnh Hồ Xung dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu.... " 

Tiếu Ngạo Giang Hồ (TNGH) là tên của một nhạc khúc viết 
cho đàn thất huyền cầm và sáo. Hai tác giả của bản nhạc 
khúc bất hủ này lại là hai cao thủ của hai kiếm phái đối 
nghịch với nhau: Lưu Chính Phong thuộc Ngũ Nhạc kiếm 
phái (một nghiệp đoàn liên minh năm kiếm phái: Hằng Sơn, 
Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn và Hành Sơn) và Khúc Dương 
thuộc phe Ma Giáo. Việc kết giao bằng hữu giữa hai người bị 
cả hai phe lên án và cuối cùng Lưu và Khúc bị bức tử. Trước 
khi chết hai vị cao thủ này trân trọng gửi gấm quyển nhạc 
khúc này lại cho anh chàng lãng tử mê nhậu nhẹt Lệnh Hồ 
Xung, đệ tử thứ nhất của Nhạc Bất Quần chưởng môn phái 
Hoa Sơn. Truyện TNGH bắt đầu với việc Nhạc Bất Quần sai 
con gái mình Nhạc Linh San và đệ tử thứ hai Lao Đức Nặc 
đến miền Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến để dò la tin tức của phái 
Thanh Thành do Dư Thương Hải lãnh đạo xuống đánh phá 
Phuớc Oai Tiêu Cục để chiếm quyển kiếm pháp độc nhất vô 
nhị mang tên Tịch Tà Kiếm Phổ. Phe Hoa Sơn đến trễ nên 
bọn Thanh Thành đã làm tiêu tan Phước Oai Tiêu Cục. Điểm 
kinh ngạc đầu tiên, Lâm Chấn Nam hậu bối của chủ nhân 
Tịch Tà kiếm phổ lại không thông thạo mấy về Tịch Tà kiếm 
nên ông và phu nhân bị thảm sát bởi phe Thanh Thành. 
Nhưng chưa phe nào lấy được Tịch Tà kiếm phổ bởi nó được 
dấu kín ở một ngôi nhà tự của họ Lâm ở Phúc Kiến. Trước khi 
chết Lâm Chấn Nam trối trăn với chàng lãng tử nghĩa hiệp 
Lệnh Hồ Xung về chỗ cất dấu quyển kiếm phổ đó và nhờ 
Lệnh Hồ Xung nói lại với con trai Lâm Bình Chi rằng nên lấy 
giữ quyển kiếm phổ đó nhưng đừng bao giờ luyện tập bởi nó 


rất nguy hiểm. Trước đó Lệnh Hồ Xung đã bị thương nặng 
sau khi liều thân đánh với một tên dâm tặc Điền Bá Quang 
để cứu ni cô Nghi Lâm thuộc kiếm phái Hằng Sơn. Nhạc Bất 
Quần (biệt hiệu Quân Tử Kiếm) gặp lại đệ tử Lệnh Hồ Xung 
rồi thu nhận Lâm Bình Chỉ làm đệ tử. 

Trở về núi Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần bắt lỗi Lệnh Hồ Xung đã 
vi phạm một vài giới cấm của phái võ của mình - trong đó có 
việc dẫn ni cô Nghi Lâm vào động làng chơi ôm ấp nàng 
Nghi Lâm để trốn tránh Điền Bá Quang và các phe phái khác 
đang truy tâm - nên phạt chàng lên núi gần đó quay mặt 
vào vách thạch động để sám hối trong vòng 1 năm. Lệnh Hồ 
Xung tuân lệnh lên núi, và ngày ngày có Nhạc Linh San hoặc 
một đệ tử khác mang giỏ chứa đồ ăn đến cho. Lệnh Hồ Xung 
có cảm tình nồng thắm với Nhạc Linh San và ngược lại Linh 
San cũng thương Hồ Xung. Tuy nhiên Linh San có một đàn 
em mới thường tập kiếm với nhau là Lâm Bình Chi nên càng 
ngày càng ít mang đồ ăn lên cho Lệnh Hồ Xung. Ở trên núi 
Lệnh Hồ Xung tình cờ khám phá ra một thạch động hoang 
phế lâu năm trên vách có ghi khắc tất cả những loại kiếm 
pháp của năm kiếm phái thuộc hội đoàn Ngũ Nhạc, và 
những chiêu hoá giải. Bởi nơi đây đã từng chứng kiến một 
trận đấu sát phạt kinh hồn giữa các cao thủ của năm kiếm 
phái đó với những kiếm khách thuộc Ma Giáo. Cũng trong 
thời gian ở trên núi Lệnh Hồ Xung may mắn gặp được lão 
tiền bối Phong Thanh Dương tuyệt tích giang hồ đã nhiều 
năm. Phong Thanh Dương chính là sư thúc (vai chú) của 
Nhạc Bất Quần, thầy của Lệnh Hồ Xung. Năm xưa phái Hoa 
Sơn đã bị phân hoá do sự tranh chấp giữa hai phe Kiếm Tông 


và Khí Tông. Nhạc Bất Quần thuộc Khí tông và sư thúc Phong 
Thanh Dương thuộc Kiếm tông. Cảm mến Lệnh Hổ Xung, 
Phong Thanh Dương đem hết Độc Cô cửu kiếm ra truyền lại 
cho chàng. Độc Cô cửu kiếm là tác phẩm của người kiếm 
khách vô địch thời xa xưa không bao giờ bị bại, mang biệt 
danh Độc Cô Cầu Bại. 

Ở trên núi được vài tháng Lệnh Hồ Xung phải trở về giảng 
đường để hỗ trợ sư phụ Bất Quần do ở lệnh từ trung ương 
đòi cách chức chưởng môn Nhạc Bất Quần. Trung ương ở 
đây là chưởng môn phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền - "chủ tịch" 
của hội đoàn Ngũ Nhạc Kiếm Phái - một người có nhiều 
tham vọng triệt tiêu hết bốn phe kiếm phái kia và thống 
nhất tất cả lại thành một phái duy nhất để ông làm Chưởng 
Môn. Nhạc Bất Quần thấy tình hình không ổn nên dẫn hết đồ 
đệ đi lưu vong, dọ thám tình hình, và nhất là lên Tùng Sơn 
để hỏi Tả Lãnh Thiền cho ra lẽ. Dọc đường Lệnh Hồ Xung bị 
nội thương rất nặng không còn sống sót bao lâu. Tình cờ 
chàng gặp một thiếu nữ diễm kiều Nhậm Doanh Doanh con 
gái giáo chủ bị đảo chánh của Ma giáo Nhậm Ngã Hành. Lúc 
gặp Hồ Xung, Doanh Doanh đang lén bỏ Ma Giáo đi tham 
quan giang hồ cho vui nên hoá trang thành một lão bà. 
Doanh Doanh lại đàn rất hay. Tình sư đệ giữa Hồ Xung và 
Bất Quần trong khi đó căng thẳng trầm trọng bởi Bất Quần 
nghi Hồ Xung học thêm kiếm pháp ở đâu đó và cũng đã ăn 
cắp quyển sách luyện nội công bí kíp của ông. Thành ra rốt 
cuộc Hồ Xung bị lạc ra khỏi phái đoàn của Nhạc Bất Quần. 
Sau đó Hồ Xung gặp lại Doanh Doanh. Hai người lưu lạc với 
nhau rồi Hồ Xung bệnh nặng ngã ra bất tỉnh. Doanh Doanh 


cõng Hồ Xung lên núi Thiếu Lâm giao mạng mình cho 
Phương Chứng đại sư giam giữ. Để đổi lại, Phương Chứng sẽ 
dùng Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm trị bệnh cho Hổ Xung. 
Khi tỉnh dậy Hồ Xung không biết việc Doanh Doanh trao đổi 
mạng cứu mình nên từ chối sự giúp đỡ của Phương Chứng 
viện lẽ mình là cao đồ của phái Hoa Sơn nên thà chết chứ 
không thể trở thành đệ tử Thiếu Lâm nhận truyền thụ Dịch 
Cân Kinh. Lệnh Hồ Xung lại khảng khái ra đi và dọc đường 
dùng Độc Cô cửu kiếm cứu được một trong những nhà lãnh 
đạo thuộc phe bị đảo chánh của Ma Giáo Hướng Vân Thiên. 
Hướng Vân Thiên biết Hồ Xung là tay kiếm khách vô địch 
mới gài cho Hồ Xung đến Hàng Châu giải cứu cho giáo chủ 
bị đảo chánh Nhậm Ngã Hành bị giam trong lòng đất dưới 
Tây Hồ. Trong lúc cứu Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung vô 
tình học được một phần Hấp Tinh đại pháp của Nhậm Ngã 
Hành nên tạm thời khỏi bệnh và thu hồi được nội lực. Nhậm 
Ngã Hành sau khi thoát nạn ngỏ ý mời Lệnh Hồ Xung gia 
nhập Ma giáo và nếu chàng ưng thuận lão sẽ chỉ hết Hấp 
Tinh đại pháp, chứ nếu không phần chàng học được sẽ gây 
biến chứng tai hại về sau. Lệnh Hồ Xung từ chối bỏ đi rồi sau 
lại thống lãnh quần hùng lên Thiếu Lâm tự cứu giải Nhậm 
Doanh Doanh. Trong thời gian đó phái Hằng Sơn của những 
nữ sư Định Dật, Định Nhàn bị phái Tung Sơn triệt hạ mãnh 
liệt - và cuối cùng Hồ Xung khám phá ra hai vị sư phụ này bị 
một cao thủ nào đó đánh cho tử vong trong cách rất kỳ bí. 
Trước khi chết hai vị ni cô này yêu cầu Lệnh Hồ Xung làm 
chưởng môn phái Hằng Sơn và tìm cách trả thù cho họ. 

Hồ Xung không biết rằng chính sư phụ Nhạc Bất Quần đã 


dùng những loại võ công lão học được từ Tịch Tà kiếm phổ 
của dòng họ Lâm ở Phúc Kiến để giết đi hai ni cô của phái 
Hằng Sơn, tỉa bớt một kiếm phái lợi hại. Chính Bất Quần đã 
ăn cắp được Tịch Tà kiếm phổ nhưng mọi người, nhất là Lâm 
Bình Chi, đều nghi ngờ Lệnh Hồ Xung đã giữ quyển Tịch Tà 
kiếm phổ. Tịch Tà kiếm có thể nói là một loại kiếm pháp 
thần sâu quỷ khốc nhất nhì thiên hạ nhưng người xử dụng 
nó phải tự thiến đi bộ phận sinh dục của mình để dần dà, 
theo Kim Dung, trở thành ái nam ái nữ (gay hoặc 
transvestite). Một bản khác của Tịch Tà kiếm phổ đã lọt vào 
tay Đông Phương Bất Bại thường được xem đệ nhất cao thủ, 
người đã đảo chánh lật đổ Nhậm Ngã Hành trước đây 10 
năm để lên ngôi giáo chủ Ma Giáo. Lâm Bình Chi về sau 
cũng ăn cắp được bản chính của Tịch Tà từ Nhạc Bất Quần 
và cũng phải tự thiến mình để luyện tập hầu trả được mối 
thù cho song thân. Khác với Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi 
sớm thấy được bộ mặt ngụy quân tử của Nhạc Bất Quần nên 
sợ lão biết mình cũng thiến như lão, phải giả vờ mình còn 
gin và cưới Nhạc Linh San để che mắt thiên hạ. Bất Quần 
trong khi đó chép ra một bản giả bày mưu tìm cách cho lọt 
vào tay lãnh tụ Tung Sơn Tả Lãnh Thiền để lão này học sai 
đường bước của kiếm pháp, nhằm lọt vào tròng của Bất 
Quần. 

Lệnh Hồ Xung gặp lại Doanh Doanh rồi cùng Nhậm Ngã 
Hành, Hướng Vân Thiên lên bản doanh của Ma Giáo hợp sức 
lại giết được giáo chủ Pê Đê Đông Phương Bất Bại, người có 
võ nghệ thần sầu quỷ khốc, và phục hồi địa vị giáo chủ Ma 
giáo cho Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành lại mời Lệnh Hồ 


Xung gia nhập và làm phó thủ lãnh nhưng Lệnh lại khước từ, 
trở về Hằng Sơn. Sau đó không lâu Tả Lãnh Thiền tụ tập 
quần hùng tại Tung Sơn với đề nghị sát nhập hết năm kiếm 
phái của Ngũ Nhạc lại làm một và tôn lão làm chưởng môn. 
Nhạc Bất Quần gài được cái màn đấu kiếm với Tả Lãnh 
Thiền để tranh chức minh chủ của phái Ngũ Nhạc thống 
nhất. Tả Lãnh Thiền mặc dù kiếm pháp siêu phàm nhưng bị 
mắc hởm Nhạc Bất Quần đem Tịch Tà giả ra xử dụng nên 
cuối cùng bị Nhạc Bất Quần dùng Tịch Tà thứ thiệt và kim 
châm đâm mù hai con mắt. Nhạc Bất Quần lên ngôi Chưởng 
Môn Ngũ Nhạc thống nhất. 

Tiếp đó Lâm Bình Chi tung ra Tịch Tà kiếm pháp gia truyền 
của dòng họ mình giết chết kẻ thù Dư Thanh Hải nhưng bị 
tai nạn mù hai con mắt. Sợ Nhạc Bất Quần phát hiện rằng 
mình cũng bị thiến như ai cho mục đích cao cả của Tịch Tà 
kiếm pháp, Bình Chi giết vợ Linh San trong vòng tay đầy 
nước mắt của Lệnh Hồ Xung rồi chạy sang hợp tác với Tả 
Lãnh Thiền. Sau đó Nhạc Bất Quần đụng độ với Lệnh Hồ 
Xung nhưng Kim Dung cho Tịch Tà Kiếm pháp vẫn phải thua 
Độc Cô cửu kiếm, và Bất Quần bị đại bại với đệ tử cũ của 
mình. Bình Chi cấu kết với Lãnh Thiền, hai hiệp sĩ mù bất 
đắc dĩ, gài Bất Quần và Hồ Xung vào một động tối đen để hạ 
độc thủ nhưng Lãnh Thiền bị Hồ Xung giết và Bình Chi bị 
chặt tay chặt chân. Còn Bất Quần trong lúc sơ ý bị ni cô 
Nghi Lâm vô tình đâm vào lưng chết, vô hình chung trả thù 
được cho hai vị sư phụ Định Dật, Định Nhàn của phái Hằng 
Sơn. 

Thu phục được ngôi vị giáo chủ Ma giáo, Nhậm Ngã Hành đe 


doạ sẽ thôn tính luôn Ngũ Nhạc thống nhất rồi tới Thiếu Lâm 
và Võ Đang. Trong lúc quần hùng chuẩn bị đối phó, Phương 
Chứng lên Hằng Sơn truyền Dịch Cân Kinh chữa bệnh hoàn 
toàn cho Lệnh Hồ Xung nói dối rằng cách này do Phong 
Thanh Dương chỉ cho đại sư nhờ đại sư truyền lại cho Hồ 
Xung. Cũng trong lúc căng thẳng đó, Nhậm Ngã Hành bị 
xuất huyết não cười ha hả rồi chết. Doanh Doanh để tang 
cha 3 năm rồi tái hợp với Hồ Xung dạy tiếp cho Hồ Xung 
cách thổi sáo để rồi cả hai cùng cỡi ngựa về phiá mặt trời 
lặn, kẻ khảy đàn người thổi sáo, hợp tấu nhạc khúc Tiếu 
Ngạo Giang Hồ. 

Phải nhìn nhận Tiếu Ngạo Giang Hồ có nhiều tính tiết rất éo 
le, ly kỳ và sôi động. Cũng hơi khác thường so với nhiều 
truyện khác của Kim Dung, TNGH gần như hoàn toàn không 
có cấu trúc dùng bối cảnh lịch sử theo kiểu chống Mông Cổ 
như Anh hùng xạ điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ý thiên Đồ long 
ký, v.v. Trái lại, TNGH đã trở về với đường hướng của các tiểu 
thuyết kiếm hiệp thời tiểền-Kim Dung (như Lã Mai Nương, 
Ngoạ Hổ Tàng Long) bằng cách đặt trọng tâm câu chuyện 
chung quanh hoạt động của các tiêu cục (8) tức security 
guards nếu gọi nôm na theo kiểu bây giờ. Đó là câu chuyện 
của Tịch Tà Kiếm phổ, ngón kiếm pháp gia truyền dòng họ 
Lâm chủ nhân mấy đời của Phước Oai Tiêu Cục ở Phúc Kiến. 
Đề tài dựa vào sinh hoạt của các tiêu cục là bối cảnh chính 
yếu của trên khoảng 60% các truyện kiếm hiệp Tàu hoặc 
các phim kung-fu của Hongkong. Bối cảnh chính thứ hai để 
dựng nên truyện Tàu thường dựa vào tính cách dã sử, bài 
Mông chống Thanh, và liên quan ít nhiều đến Thiếu Lâm Tự, 


theo kiểu Càn Long hạ Giang Nam, hoặc Thiếu Lâm Trường 
Hận,.. ... Ta để ý thoạt đầu Kim Dung cũng tính tạo cho mình 
một đường hướng riêng trong Võ lâm ngũ bá và Xạ Điêu Anh 
Hùng truyện, bằng cách không đá động gì đến Thiếu Lâm 
Tự. Kim Dung đã tiện tay tạo ra năm người có võ công tuyệt 
trác: Vương Trùng Dương, Hồng Thất công, Âu Dương Phong, 
Đoàn Nam Đế và Hoàng Dược Sư. Năm người này hoàn toàn 
có những ngón võ độc lập, và tiêu biểu cho thế xung khắc 
của thuyết ngũ hành. Người này hạ được người kia, luân 
chuyển nhau trong một vòng tròn ngũ hành, để rồi rốt cuộc 
không ai có thể trở nên vô địch hết. Sang đến Ý Thiên Đồ 
Long ký, vì phải có chuyện quận chúa Mông Cổ Triệu Minh 
phải lòng giáo chủ Trương Vô Ky, Kim Dung bắt buộc phải 
gài Thiếu Lâm Tự, Võ Đang Tự trở vào câu chuyện mới ra vẻ 
lịch sử. Nào là hai phái Nga Mi và Võ Đang cũng có cội 
nguồn với Thiếu Lâm qua việc hai người sáng lập Quách 
Tường và Trương Tam Phong trong lúc chạy trốn sự tập nã 
của phe Thiếu Lâm đã lắng tai nghe trộm Cửu Dương Chân 
Kinh do nhà sư Giác Viễn trước khi lâm tịch đọc lại. Kết cuộc 
câu chuyện cũng xảy ra tại chùa Thiếu Lâm trong trận đấu 
kinh hồn giữa Trương Vô Ky cùng người tình năm xưa Chu 
Chỉ Nhược với ba vị Hoà Thượng của Chùa. Trở lại với chùa 
Thiếu Lâm, rồi trở lại với bối cảnh Tiêu Cục trong các truyện 
về sau, như trong TNGH, Kim Dung đã mặc nhiên thừa nhận 
rằng chính ông cũng không thể vượt ra khỏi khuôn khổ một 
truyền thống lâu đời của loại tiểu thuyết Tàu đã mọc rễ lâu 
năm trong tâm thức người đọc. Theo truyền thống đó, các 
hoạt động tranh hùng xưng bá trong giới kiếm hiệp thường 


xảy ra chung quanh hành trình của các Tiêu Cục với dịch vụ 
chính yếu bảo đảm an ninh của việc chuyên chở hàng hoá 
từ miền này đến miền kia. Nói rộng hơn một chút, một nhà 
văn dù có tài năng siêu việt cách mấy đi nữa, rất khó tạo 
dựng nên một truyền thống mới hay biến đổi một cái gì đã 
trở thành truyền thống lâu đời. 

So sánh với các truyện chưởng khác của Kim Dung, TNGH 
cũng có vẻ mang nhiều chất bạo động chém giết, và 
"violent" hơn. Điển hình trong Anh hùng xạ điêu ta thấy chỉ 
có 1 cái chết trong lúc đầu câu chuyện: cái chết của thân 
phụ của Quách Tỉnh bị bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt thảm hại. 
Đến giữa chuyện cái chết của Trần Huyền Phong chồng của 
Mai Siêu Phong, rồi gần cuối truyện cái chết của 6 vị sư phụ 
của Quach Tỉnh thuộc nhóm Giang Nam thất quái do Âu 
Dương Phong gây ra nhưng cài cho mọi người tưởng lầm là 
do Hoàng Dược Sư, nhạc phụ tương lai của Quách Tỉnh. 
Nhưng cái chết của 6 vị sư phụ này không có mô tả mà chỉ 
được Quách Tỉnh phát hiện sau khi trở lại Đào Hoa đảo. 
Tuyệt nhiên nhân vật chính Quách Tỉnh, cũng như Trương Vô 
Ky trong Cô Gái Đồ Long, không thấy chém giết ai hết. 
TNGH lại khác, từ đầu đến cuối truyện độc giả thấy chém 
giết tưng bừng. Bắt đầu câu chuyện ta thấy Lâm Bình Chỉ 
đâm chết con trai cưng của Dư Thanh Hải chỉ vì người này 
chọc ghẹo Nhạc Linh San đang giả làm gái bán rượu. Kế đó 
bọn Dư Thanh Hải kéo xuống tàn sát cả Phước Oai Tiêu Cục 
của gia đình Lâm Chấn Nam (cha của Lâm Bình Chi). Xong 
rồi tại lễ từ giả giang hồ của Lưu Chính Phong, toàn thể gia 
đình này bị bọn Phí Bân thuộc phe Tung Sơn đến giết sạch 


trước sự chứng kiến của quần hùng. Chỉ vì Lưu Chính Phong 
kết bạn tâm giao tri kỷ với Khúc Dương thuộc phe Ma giáo 
bởi hai người say mê hoà tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ với 
nhau. Màn bạo động nhất của TNGH có lẽ chuyện 6 anh em 
Đào Cốc Lục Tiên võ nghệ cao siêu chuyên môn nắm hai tay 
hai chân bất kỳ đối thủ nào và xé xác ra làm 4 mảnh. Ngay 
cả bà vợ của Nhạc Bất Quần cũng kinh hoàng vì suýt nữa 
cũng bị xé xác. Lệnh Hồ Xung mặc dù là người hào hiệp đầy 
thiện tính cũng dùng mưu đâm chết một đệ tử của phái 
Thanh Thành ở đầu câu chuyện. Xong rồi anh ta đâm mù 
mắt chừng mười mấy người thuộc phái Tung Sơn. Chặt tay 
chặt chân Lâm Bình Chi chỉ do ở Linh San đã trối trăn xin 
đừng giết Bình Chi. Đâm luôn Tả Lãnh Thiền, mặc dù Lãnh 
Thiền đã bị mù, v.v.. Người yêu sau cùng của Hồ Xung là 
Doanh Doanh cũng vậy. Cô này lúc chưa hoàn thiện ai chọc 
giận cô ấy thì bị uống thuốc độc mỗi năm đúng ngày đúng 
tháng phải đến lạy lục cô ấy mới được thuốc giải. Nếu cô ta 
tức giận hơn nữa, cô ra lệnh bảo người chọc cô phải tự xẻo 
tai xẻo mũi, người đó cũng phải làm. Khác hẳn với Hoàng 
Dung trong Anh hùng xạ điêu hay ngay cả Triệu Minh quận 
chúa hoặc Chu Chỉ Nhược trong Cô Gái Đồ Long. Ta để ý một 
điểm khác biệt giữa Lệnh Hồ Xung với các nhân vật trước 
của Kim Dung như Quách Tỉnh, Trương Vô Ky, hoặc Dương 
Qua. Lệnh Hồ Xung có vẻ khôn ngoan lém lỉnh hơn mấy 
nhân vật kia nhiều. Tiếng Mỹ gọi Hồ Xung street-wise, tức 
khôn ở ngoài đường ngoài chợ, hay nôm na theo tiếng Việt, 
tiến sĩ chợ trời. Có phải vì nhân vật Hồ Xung có nhiều bản 
lĩnh chợ trời nên Kim Dung cho anh ta xem thường việc 


chém giết người khác hay chăng? Hoặc giả Kim Dung bắt 
đầu chạy theo mốt thời đại của phim ảnh Âu Mỹ lúc đó bắt 
đầu chuyển sang loại bạo động? Tuy nhiên những cảnh bạo 
động đó Kim Dung tả qua thật nhanh dễ làm người đọc 
không để ý đến. 

Một nhà văn dù có tài năng siêu việt cách mấy đi nữa, rất 
khó tạo dựng nên một truyền thống mới hay biến đổi một 
cái gì đã trở thành truyền thống lâu đời. 

Đối với những người ghiền xem xinê thời thập niên 50, TNGH 
đã cho thấy ít nhiều ảnh hưởng của Alfred Hitchcock, ông 
vua làm phim kinh dị còn giữ nhiều dấu ấn trong phim ảnh 
cho đến ngày hôm nay. Một trong những đặc điểm chính của 
phim Hitchcock là cấu tạo một người dân bình thường rồi lôi 
kéo vai chính đó vào một vụ án mạng hay xì-căn-đan rùng 
rợn, đổ vào nhân vật đó một sự tình nghi của nhà chức 
trách. Từ đầu cho đến cuối phim do đó nhân vật chính sẽ bị 
săn đuổi chạy trối chết bởi hai phe, chức trách cũng như tội 
phạm, để rồi cuối phim nỗi hàm oan sẽ được giải toả đem lại 
cho người xem một anti-climax, một kết cuộc có hậu, một 
happy ending. Trong phim The Wrong Man (Bắt lầm Thủ 
phạm), Henry Fonda thủ vai một nhạc sĩ bị bắt vì tình nghi 
đã ăn cướp hãng bảo hiểm chỉ vì dáng dấp ông ta giống 
chính thủ phạm thực thụ. Ông ta đi tìm các chứng nhân, 
nhưng đa số các chứng nhân hoặc đã chết đi hoặc không 
nhớ họ đã làm gì vào hôm xảy ra ăn cướp. Nổi tiếng nhất là 
hai phim The Man who knew too much (Người biết quá 
nhiều) với James Stewart và Doris Day, và phim North by 
NorthWest (Hướng Bắc và Tây-Bắc) với Cary Grant và Eva 


Mary Saint. (Doris Day có hát bản nhạc nổi tiếng Que Sera 
Sera trong phim The Man who knew too much). Trong hai 
phim này các nhân vật chính bị lôi kéo vào những vụ âm 
mưu lớn, và bị hàm oan là biết rõ các âm mưu đó, hoặc bị 
báo chí chụp hình (oan và sai) đã đầm một viên chức của 
Liên Hiệp Quốc (North by NorthWest). Những nhân vật chính 
này tuy ở thế yếu của một người dân bình thường - nhưng vì 
bị dồn vào một thế phải chọn lựa những gì phải và những gì 
trái, chính họ cũng không ngờ rằng họ đã huy động được sức 
mạnh tiềm tàng trong con người để vượt ra khỏi cảnh oan 
kiên và cả thắng bọn ma đầu tội phạm. Trong TNGH cũng 
vậy, từ đầu tới đuôi Kim Dung đã gán hoạ vào đầu Lệnh Hồ 
Xung với ba chữ oan, oan, oan. Đầu tiên Kim Dung cho Hồ 
Xung bị kết tội trước quần hùng là đã toa rập với dâm tặc 
Điền Bá Quang lo nhậu nhẹt và hãm hiếp ni cô Nghi Lâm 
của phái Hằng Sơn. Cái oan đầu tiên này Kim Dung dùng 
đến cả quyển 1 mới giải toả được. Sau khi Hồ Xung học được 
Độc Cô cửu kiếm vì không tiện nói ra với sư phụ Nhạc Bất 
Quần nên bị sư phụ và nhiều người khác nghi ngờ rằng đã 
chôm được Tịch Tà kiếm phổ hoặc học được đâu đó của 
quân tà ma ngoại đạo. Trong lúc nằm dưỡng bệnh, Nhạc 
Linh San đem quyển luyện nội công của cha đến cho Hồ 
Xung mượn để chữa bệnh. Hồ Xung chưa kịp đọc, quyển 
sách đã bị mất và một người sư đệ ngồi canh Hồ Xung bị 
giết chết. Ai cũng nghi (lầm) Hồ Xung chiếm quyển sách đó 
và thủ tiêu vị sư đệ để ém nhẹm. Nhạc Linh San do nỗi nghỉ 
ngờ và hiểu lầm này đã dần dần xa rời Hồ Xung và ngã về 
Lâm Bình Chi. Chính nỗi hàm oan này đã đào một cái hố 


chia rẽ tình thầy trò giữa Bất Quần và Hồ Xung cho đến mãi 
về sau. Kim Dung đã áp dụng kỹ thuật kinh dị thriller à la 
Hitchcock cho đến đoạn gần cuối truyện. Lúc đó trước khi 
Lâm Bình Chi giết Nhạc Linh San, Bình Chi mới bật mí về 
quyển Tịch Tà Kiếm phổ, và lột mặt nạ quân tử giả dối của 
Nhạc Bất Quần trước mặt Linh San. Doanh Doanh núp đâu 
gần đó lắng tai nghe hết. 

(8) Theo ý kiến của Nhất Tiếu thì nhận định này hoàn toàn 
không hợp lý. Lâm Bình Chi không phải là nhân vật chính 
của Tiếu ngạo giang hồ, và câu chuyện không chỉ xoay 
quanh Tịch tà kiếm phổ. Việc khởi đầu truyện theo cách 
thức như vậy là một thủ pháp rất quen thuộc của Kim Dung, 
ta có thể thấy trong Bích huyết kiếm, Lộc Đỉnh ký chẳng 
hạn. 

Một kỹ thuật dựng truyện khác của Kim Dung cũng có lẽ 
chịu ảnh hưởng phim đánh gươm của Hollywood vào khoảng 
năm 1952, phim Scaramouche do Stewart Granger, Janet 
Leigh và Mel Ferrer thủ vai chính, dựa theo một tiểu thuyết 
kiếm hiệp dã sử của Rafael Sabatini, một nhà văn thường 
được xem ngang hàng với Alexandre Dumas, tác giả của Ba 
người lính ngự lâm (The Three Musketeers). Scaramouche 
dựng bối cảnh vào khoảng vài năm trước cách mạng Pháp 
1789. Anh chàng lãng tử André Moreau vì phải trốn tránh kẻ 
thù Hầu tước De Maines người đã giết anh bạn thân mang 
giòng máu cách mạng Phillippe, nên phải gia nhập một gánh 
xiệc lưu động, đóng vai kép hài mang mặt nạ tên 
Scaramouche. Ôm giấc mộng trả thù cho bạn, André tình cờ 
theo học đánh gươm với thầy dạy kiếm thuật cho hầu tước 


De Maines. Một ngày nọ De Maines phát hiện được, và đánh 
cho André tơi bời te tua qua một trận đấu gươm tại võ sảnh 
của thây. Thấy dạy gươm cho André không được nữa vị tôn 
Sư của André và De Maines mới chỉ cho André địa chỉ của 
Thầy mình hiện còn dạy đánh gươm ở Paris. André mừng 
quá kêu đoàn xiệc lên Paris lưu diễn và theo học kiếm pháp 
với Thầy của Thây mình, và về sau trong một trận đấu gươm 
tại hí viện kéo dài chừng 15 phút, một trận đấu gươm lâu 
nhất trên màn bạc, Scaramouche (tức André) đã đánh bại 
được De Maines. 

Kim Dung trong lúc viết TNGH có lẽ đã chịu ảnh hưởng ít 
nhiều của Hitchcock và thêm vào đó, của Sabatini trong 
Scaramouche. Ở chỗ nào? Ở chỗ lần đầu tiên trong truyện 
kiếm hiệp Tàu người ta thấy một điểm ngộ nghĩnh nhưng có 
vẻ mới lạ và chắc ăn trong việc Lệnh Hồ Xung được bậc 
Thầy của Thầy mình truyền dạy kiếm pháp cho. Độc giả dù 
ít đọc truyện Tàu cách mấy đi nữa khi thấy một anh chàng 
lãng tử được sư thúc của Thầy mình truyền dạy đều có thể 
đoán ngay thế nào anh chàng này về sau có đấu với Thây có 
thể cho Thầy mình đo ván là cái chắc. Cũng như khi xem 
phim Scaramouche tới đoạn ông thầy của Scaramouche chỉ 
dẫn cho Scaramouche lên Paris để học tiếp đường gươm nét 
kiếm tuyệt chiêu của Thầy mình, người xem có thể đóan, 
trong thích thú, vào cuối phim Scaramouche sẽ đánh bại De 
Maines, học trò của học trò của Thầy mình. Phong Thanh 
Dương một bậc tôn sư hàng đầu về kiếm pháp, vai em của 
Thầy của Nhạc Bất Quần, Thầy của Lệnh Hồ Xung, đã đem 
Độc Cô Cửu Kiếm truyền lại cho Lệnh Hồ Xung. Tuy nhiên, 


điểm này có hơi phá đổ tôn ti trật tự của hệ thống quân sư 
phụ ngày trước. Để hoá giải điểm đảo lộn trật tự lổng chổng 
này, Kim Dung đã lồng vào đó một cái thế chẳng đặng đừng 
cho Lệnh Hồ Xung: Kim Dung cho dâm tặc Điền Bá Quang 
lên núi thách thức đấu kiếm với Lệnh Hồ Xung. Nếu thua 
Lệnh Hồ Xung phải bỏ việc chịu hình phạt của Thầy, đi theo 
hắn xuống núi. Trận đấu kiếm xảy ra nhiều ngày. Mỗi đêm 
Hồ Xung trở vào thạch động học tiếp với Thái Sư Thúc (vai 
chú của thầy mình) Phong Thanh Dương. Đến lúc học xong 
Độc Cô Cửu kiếm rồi, Lệnh Hồ Xung đánh cho Điền Bá 
Quang thua xiểng liểng và chạy dài xuống núi. 

Tiếu Ngạo Giang Hồ còn cho thấy tầm nhìn rất xa của Kim 
Dung, ngay từ 1963 năm xuất hiện TNGH. Đó là những nhận 
xét về giới Gay (homosexual, đồng tính luyến ái) hoặc gọi 
nôm na Pê Đê, bắt nguồn từ tiếng Tây pédéraste, hay những 
nhận xét về ảo tưởng quyền bính hoặc thần thánh hoá lãnh 
tụ. Một trong những cái đinh của TNGH là Tịch Tà Kiếm Phổ 
của dòng họ Lâm - chủ nhân Phước Oai Tiêu Cục ở Phúc 
Kiến. Tịch Tà Kiếm Phổ đầu tiên do một hoạn quan (thái 
giám) sáng chế ra. Sau đó một ông sư hoàn tục tên Lâm 
Viễn Đồ - tức tổ tiên của Lâm Bình Chi - có duyên được làm 
sở hữu chủ quyển bí kíp này. Bởi kiếm phổ do một thái giám 
phát minh ra, điều kiện cần và đủ để luyện tập nó là người 
luyện tập phải tự cắt mất thằng nhỏ của mình đi. Càng trở 
thành bán nam bán nữ hay thiên nhiều về nữ tính càng tốt. 
Lâm Viễn Đồ muốn cho chắc ăn nên đã chờ đến khi có vợ 
con đàng hoàng rồi, mới tiến hành luyện tập nó! Sau này 
giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại trở nên đệ nhất cao 


thủ cũng nhờ ở nó, nhưng chỉ sau khi lão ta gần như trở 
thành một phụ nữ thực thụ, e ấp một đào nhí phái nam. Rồi 
Nhạc Bất Quần đến Lâm Bình Chi đều bắt đầu rụng râu, xức 
dầu thơm, trang sức thật đẹp sau khi tập luyện Tịch Tà kiếm 
đến độ thành thục. Phải nhìn nhận Kim Dung vào ở đầu thập 
kỷ 60 đã có những nhận xét cực kỳ sắc bén về việc phối hợp 
Tịch Tà kiếm pháp với giới Pê Đê. Vào thời đó tại hầu hết các 
quốc gia trên thế giới tình huống PêĐê hãy còn nằm ngoài 
pháp luật. Tìm hiểu những cá tính của người gay phải nói là 
một việc hết sức khó khăn. Thế mà Kim Dung đã làm được 
và lồng vào một thế kiếm Tịch Tà vô địch thiên hạ. Tịch Tà 
kiếm là gì nếu không là một lối xử dụng chiêu kiếm hoặc 
kiếm khí cực kỳ nhanh lẹ cần vào đôi tay khéo léo nhanh 
nhẹn của người phụ nữ cộng với một nội lực thâm hậu của 
người đàn ông. Ta hãy trích một đoạn nhỏ nói về thế đánh 
của Đông Phương Bất Bại với Lệnh Hồ Xung: 

Lệnh Hồ Xung phóng chiêu kiếm này rất hiểm, nếu Đông 
Phương Bất Bại không thu người lại thì lập tức bị mũi kiếm 
đâm xuyên qua yết hầu ngay. Nhưng ngay lúc này, Lệnh Hồ 
Xung cảm thấy má bên trái hơi đau, hắn hướng trường kiếm 
sang bên trái. 

Thì ra Đông Phương Bất Bại ra tay quá nhanh, thật không 
thể lường được. Trong lúc nhoáng như tia chớp, lão đã dùng 
kim đâm lên má Lệnh Hồ Xung. May mà chiêu kiếm này của 
Lệnh Hồ Xung phóng rất nhanh, tấn công khiến địch nhân 
không thể tự cứu. 

Lão liền vung kim trái phải trên dưới gạt hết bốn chiêu kiếm 
của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn lão ra tay. 


Lão dùng kim thêu gạt bốn chiêu, toàn thân không có chỗ 
hở. 

Ngày nay cộng đồng người gay sống yên ổn hoà mình với 
cộng đồng người straight. Những ai có quen biết hoặc bạn 
bè với những cặp gay đều để ý rằng trong bất cứ cặp nào 
cũng có một người thủ vai người nam (mang nhiều nam tính 
hơn người kia), và một người thủ vai nữ, chuyên lo việc thêu 
thùa bếp núc trong nhà. Người thủ vai nữ rất khéo léo, tay 
chân nhanh nhẹn không thua gì người đàn bà nhưng thông 
thường hãy còn giữ sức mạnh (nội lực theo Kim Dung) của 
đàn ông. Kim Dung vào năm 1963 đã tạo dựng Tịch Tà kiếm 
pháp và chỉ dành riêng kiếm pháp đó, thật chính xác, cho 
loại người này. Thật tuyệt chiêu. 

Cũng ở cái thời 60 đó Kim Dung đã dựng nên chuyện Lâm 
Bình Chi phải làm đám cưới giả với Nhạc Linh San để che 
mắt thiên hạ, nhất là ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, việc 
mình đã trở thành gay bất đắc dĩ. Mãi cho đến khoảng cuối 
thập niên 1980 nhân cái chết của tài tử Rock Hudson báo 
chí mới bắt đầu xì ra ở Hollywood đã có không ít đám cưới 
giả "à la Lâm Bình Chi" để che mắt giới hâm mộ điện ảnh 
rằng tài tử nào đó không phải gay. Nhiều đám cưới của một 
vài tài tử nổi tiếng hiện nay vẫn còn bị xâm xì là đám cưới 
che mắt, mặc dù xã hội đã biến đổi rất nhiều và vẫn có 
nhiều tài tử hay nhà thể thao nổi tiếng công khai có một đời 
sống lứa đôi gay. 

Tầm nhìn xa của Kim Dung còn thể hiện qua việc Kim Dung 
cho Đông Phương Bất Bại rồi sau này Nhậm Ngã Hành đâm 
ra mù quáng mang nhiều ảo tưởng thần thánh về quyền lực. 


Giáo chủ Đông Phương Bất Bại bắt thuộc hạ phải luôn quỳ 
xuống và xưng hô: "Giáo chủ thiên thu trường trị, thống 
nhất giang hồ". Bịnh hơn nữa thuộc hạ phải hô to: "Tri ân 
giáo chủ, nhờ nói lên tên giáo chủ thuộc hạ cảm thấy sáng 
suốt hơn lên", hoặc: "Ngày nào không đọc bảo huấn của 
giáo chủ, thì ăn không ngon ngủ không yên". 

Dành một chương mô tả và châm biếm sinh hoạt tôn sùng 
lãnh tụ ngay ở tổng bản doanh của Ma giáo, Kim Dung chắc 
hãn đã phản ảnh đến câu nói bất hủ của Lord Acton mà 
chính Kim Dung chắc đã từng đọc qua trong lúc theo học 
Luật ở Thượng Hải thuở thanh niên: "Power corrupts, 
absolute power corrupts absolutely" (Quyền lực làm hư thối 
con người, quyền lực tuyệt đối chắc chắn sẽ tuyệt đối làm 
hư thối con người). 

Viết đoạn suy tôn thần thánh những người lãnh tụ như kiểu 
Nhậm Ngã Hành hay Đông Phương Bất Bại vào năm 1963, 
Kim Dung cũng gần như đã tiên đoán những gì sẽ xảy ra ở 
Trung Quốc trong cuộc cách mạng văn hoá của Mao Trạch 
Đông vào khoảng cuối thập niên 60, hoặc việc thần thánh 
hoá lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên. Vào thời đó 
nhiều người thường dân ưa cúi đầu trước những bức hình to 
lớn của nhà lãnh tụ treo ở các dinh thự, các quảng trường, 
để cầu nguyện hay tri ân nhờ hồng phúc của lãnh tụ nhà 
mình được tai qua nạn khỏi, hoặc đã lao động tốt. Họ dường 
như quên rằng chính lãnh tụ đã gây ra bao nhiêu chết chóc 
và kinh hoàng trong nhân dân. Ngày nay, nhất là ở các nước 
tiên tiến có dân trí cao, đừng nói chi đến thần thánh hoá 
lãnh tụ, ngay cả chuyện thần tượng hoá nhà lãnh đạo cũng 


đã bắt đầu bị sụp đổ hay dẹp qua một bên. Có lẽ đó cũng 
nhờ hồng phúc của Monica hấp tinh đại pháp đụng độ với xi- 
gà kiếm pháp vào cuối thế kỷ vừa qua ở Mỹ. Phần lớn nhân 
loại hiện nay bắt đầu ý thức rằng lãnh tụ có giỏi đến đâu 
chăng nữa, cũng chỉ là con người thôi. 

Thế còn luật Ngũ hành vận chuyển ra sao trong TNGH? Xin 
tóm tắt lại những điểm chính về Ngũ hành đã trình bày 
trong Thử Đọc Lại Kim Dung I. Khác với lô-gích tam đoạn 
luận của Tây Phương: A thắng B, B thắng C, suy ra A sẽ 
thắng C, lô-gích Ngũ hành sẽ cho: Kim khắc Mộc, Mộc khắc 
Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, và Hoả sẽ khắc Kim trở 
lại. Nếu Lô-gích Tam đoạn luận được biểu diễn bằng một 
đường thẳng đứng, lô gích Ngũ hành sẽ được tượng trưng 
bằng một vòng tròn kín. 

Mạng Thủy còn được biểu tượng bằng hướng Bắc (màu 
Đen), Mộc hướng Đông (màu Xanh), Hoả hướng Nam (màu 
Đỏ), Thổ miền Trung (màu Vàng), và Kim thuộc hướng Tây 
(màu Trắng). Ngoài chu kỳ khắc theo lôgích kiểu Tam Đoạn 
Luận, Ngũ hành còn có một chu kỳ SINH tức chu kỳ hỗ trợ: 
Thổ hỗ trợ Kim, Kim giúp Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc giúp 
Hoả, và Hoả sinh Thổ. 

Đầu tiên ta để ý đến Ngũ Nhạc Kiếm Phái tức năm phe phái 
phối hợp với nhau thành một khối liên minh, bao gồm: Phái 
Hằng Sơn ở phía Bắc, Thái Sơn phía Đông, Hành Sơn phía 
Nam, Hoa Sơn hướng Tây và Tùng Sơn thuộc miền Trung. 
Nhạc Bất Quần thuộc miền Tây chưởng môn Hoa Sơn thuộc 
mạng Kim. Kim khắc Mộc. Hoa Sơn hướng Tây khắc phục 
được Lâm Bình Chi người Phúc Kiến hướng Đông (Mộc) của 


nước Tàu, thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ rồi chôm được Tịch Tà 
Kiếm Phổ của họ Lâm. 

Họ Lâm là một họ rất phổ thông của người Phúc Kiến và 
người Triều Châu. Tại Việt Nam, đa số những người Việt có 
họ Lâm thường có gốc gác người Hoa xuất từ Phúc Kiến hoặc 
Triều Châu. Họ Lâm cũng có nghĩa là rừng, liên hệ đến cây 
cối, tức mạng Mộc. Họ Lâm người gốc Phúc Kiến ở phía Đông 
nên Lâm Bình Chi chắc chắn mang mạng Mộc. Đông Phương 
Bất Bại cũng mạng Mộc bởi tên lão có từ ĐỒNG. Nhạc Bất 
Quần thuộc mạng Kim, có thể được hỗ trợ bởi mạng Thổ. Bởi 
vậy chưởng môn Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, miền Trung mạng 
Thổ, âm mưu nhiều năm thống nhất năm phái Ngũ hành để 
lên làm minh chủ, nhưng rốt cuộc lão gần như bày mâm dọn 
cỗ cho đối thủ lão là Nhạc Bất Quần. Thổ đã hỗ trợ Kim. 
Trong trận đẫu giữa Nhạc Bất Quần với Tả Lãnh Thiền - Thổ 
với Kim không ai khắc ai - nhưng Kim Dung đã cho Bất Quần 
thắng và đâm mù mắt Lãnh Thiền. Chỉ nhờ ở Bất Quần xử 
dụng Tịch Tà kiếm pháp (thuộc mạng Mộc ở miền Đông) mới 
khắc chế được Lãnh Thiền, Mộc khắc Thổ. 

Phái Hằng Sơn của các vị ni cô ở phiá Bắc thuộc mạng Thủy. 
Phái này bị phe Tung Sơn miền Trung mạng Thổ phá rối đánh 
cho gần như tan hàng (Thổ khắc Thủy). Thế Lệnh Hồ Xung 
mạng gì? Điểm đầu tiên ta để ý Kim Dung rất thích cho nhân 
vật chính mang mạng Hoả: Trương Vô Ky, Quách Tỉnh đều 
mang mạng Hoả. Vậy thử cho Hồ Xung mang mạng Hoả, 
người phía Nam xem ra sao. Tính người mang mạng Hoả: 
giàu tình người, nhiều trực giác, thích được thương yêu, 
thích sôi nổi, giao tế giỏi, hoàn toàn thích hợp với cá tính 


của Lệnh Hồ Xung. Hoả thường được giúp bởi Mộc (màu 
xanh và hướng Đông). Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh 
Dương dạy cho Độc Cô cửu kiếm. Trong tên Phong Thanh 
Dương có hai từ Thanh và Dương đều chỉ màu xanh thuộc 
mạng Mộc. Ni cô công Hồ Xung chạy trốn lúc Hồ Xung bị 
thương nặng, và thầm yêu Hồ Xung suốt đời, mang tên Nghi 
Lâm. Lâm tức là rừng, nhiều cây cối, mạng Mộc. Người yêu 
thương Lệnh Hồ Xung, giúp đỡ Lệnh Hồ Xung rất nhiều, cõng 
Hồ Xung lên Thiếu Lâm đổi mạng mình nhờ Phương Chứng 
đại sư chữa bệnh cho Hồ Xung là Nhậm Doanh Doanh. Trong 
TNGH Kim Dung ít mô tả về màu sắc quần áo các nhân vật, 
nhưng lại giới thiệu Doanh Doanh bỏ trốn khỏi tổng hành 
dinh Ma giáo đi tham quan giang hổ với một lão tướng 
bodyguard mang tên Lục Trúc Ông, trong tên có TRÚC ám 
chỉ mạng Mộc. Doanh Doanh mạng Mộc giúp đỡ mạng Hoả 
của Hồ Xung. Mạng Hoả của Hồ Xung khắc chế được mạng 
Kim của thầy cũ Nhạc Bất Quần, nhưng có thể chế ngự 
mạng Thủy của các ni cô phái Hằng Sơn ở phía Bắc. Bởi vậy 
Kim Dung cho các vị Định Dật, Định Tĩnh và Định Nhàn trối 
trăn cho Hồ Xung làm chưởng môn Hằng Sơn lãnh đạo toàn 
các ni cô, Hồ Xung cũng phải nhận bởi Hoả bị khắc phục, bị 
cảm hoá bởi Thủy. 

Nhậm Ngã Hành mạng gì? Lúc Nhậm Ngã Hành bị Đông 
Phương Bất Bại (mạng Mộc) đảo chánh, Nhậm mang mạng 
Thổ. Mộc khắc Thổ. Kim Dung nói rõ Nhậm bị giam dưới lòng 
đất - mạng Thổ. Thế nhưng Nhậm lại bị giam dưới lòng Tây 
Hồ ở thành phố đẹp nhất Trung Quốc Hàng Châu (Tây Hồ => 
TÂY => mạng Kim) trong vòng 10 năm và luyện thành được 


Hấp Tinh đại pháp, Tinh thường màu trắng, lại mạng Kim. 
Nhậm Ngã Hành sau 10 năm bị giam cầm đã chuyển dần 
sang mạng Kim, để rồi Kim khắc Mộc, trở ra lật đổ và giết 
Đông Phương giáo chủ trả được hận xưa. 

Trở lại Ngũ hành của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Ngũ hành ở đây 
cũng tương đương với Ngũ hành của Võ lâm ngũ bá: Đông Tà 
Hoàng Dược Sư (Mộc), Tây độc Âu Dương Phong (Kim), Trung 
Thần Thông Vương Trùng Dương (Thổ), Bắc Cái Hồng Thất 
công (Thủy), Đoàn Nam Đế (Hoả). Nhưng có điểm đáng kể, 
mạng Thổ của miền Trung trong Võ lâm ngũ bá là một vai 
chính nhân quân tử đạo mạo oai phong (Vương Trùng 
Dương) thì ở TNGH một vai cực kỳ gian ác hiểm độc thể hiện 
qua Tả Lãnh Thiền. Nhiều tác giả từng đưa giả thiết về 
Những ẩn số chánh trị trong truyện Kim Dung (NNH) hoặc 
Dụ Ngôn về Chính Trị (VĐSB) theo đó Vương Trùng Dương 
biểu hiệu cho Trung Hoa, Âu Dương Phong biểu hiệu cho Âu 
Mỹ, Bắc Cái cho nước Nga, Đông Tà cho nước Nhật, Nam Đế 
cho Việt Nam (?), v.v. chắc không khỏi ngỡ ngàng khi thấy 
miền Trung của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, một người 
nham hiểm và mang nhiều tham vọng dơ bẩn, không còn là 
một biểu tượng đáng yêu nữa cho nước Tàu. Biểu tượng 
nước Nga ở phiá Bắc (phái Hằng Sơn đầy từ bi độ lượng) 
hoặc nước Nhật qua những người hùng phải tự cắt thằng 
nhỏ của mình à la Lorena Bobbitt như Lâm Bình Chi, Đông 
Phương Bất Bại chắc cũng không còn cơ sở lý luận vững 
chắc nữa. Theo thiển ý con số 5 của Võ lâm ngũ bá, hoặc 
Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Kim Dung chỉ đưa ra để phô trương 
thuyết Ngũ hành siêu đẳng của Trung Quốc. Và lô-gích ngũ 


hành đó, xuyên qua cá tính sinh-khắc giữa các nhân vật với 
nhau, Kim Dung đã trình bày rất mạch lạc chặt chẽ. 

Bản dịch TNGH mới mẻ của Vũ Đức Sao Biển và ê-kíp quả 
nhiên là một việc làm đáng được khích lệ và hoan nghênh. 
Nếu trong ngành điện ảnh Âu Mỹ người ta đã từng quay đi 
quay lại nhiều phim hay xưa cũ, như Psycho, Rear Window, 
Dial M for Murder, the Three Musketeers, v.v. rồi ở giới phim 
tập Hongkong cứ vài năm họ lại quay lại Tiếu Ngạo Giang 
Hồ, Ỷ thiên Đồ long ký, Anh hùng xạ điêu, v.v. thì tại sao ở 
Việt Nam ta không tán thưởng công việc đưa chiếc bình mới 
để chứa rượu cũ này. 

Trong bản dịch mới chính các tác giả cũng thừa nhận không 
thể hoàn toàn chuyển hết các cụm từ hoặc thành ngữ Hán 
sang chữ quốc ngữ. Thí dụ: Giáo chủ thiên thu vạn tải, thống 
nhất giang hồ. Bởi nếu chuyển hết sẽ không còn mang tính 
chất kiếm hiệp nữa và vô hình chung sẽ mất hết cái hay ho 
tinh túy của truyện Tàu nói chung và truyện chưởng Kim 
Dung nói riêng. Dù vậy lần chuyển ngữ này đã đem lại cho 
người đọc không ít thích thú, qua những từ thuộc tiếng lóng, 
tiếng bình dân thường được xử dụng hằng ngày. Thí dụ, rất 
nhiều đoạn dịch giả viết Kiếm Khách A đánh cho kiếm khách 
B thua te tua chạy dài. Hoặc tại hạ sẽ có ngày lên núi của 
các hạ để tính sổ lại, tức để thanh toán ân oán giang hồ. 
Nhưng vui nhất phải là đoạn Điền Bá Quang tâm sự với Lệnh 
Hồ Xung rằng anh ta bị Bất Giới đại sư, thân phụ của ni cô 
Nghi Lâm, cắt bớt phân nửa thằng nhỏ rồi! Chỗ này chính 
Kim Dung đã để lộ một lôgích rất chặt chẽ: Tại sao Bất Giới 
chỉ cắt phân nữa thằng nhỏ của Điền Bá Quang mà thôi? 


Kim Dung chắc chắn không cho Bất Giới cắt hết trọn thằng 
nhỏ của Bá Quang bởi nếu cắt hết vô hình chung Kim Dung 
sẽ đẩy Bá Quang vào cái nhóm tự cắt để luyện tập Tích Tà 
kiếm phổ, như Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần, Đông Phương 
Bất Bại! Cho Bá Quang bị mất chỉ một demi-thằng nhỏ thôi 
mới giữ được Bá Quang bên phe straight của Lệnh Hồ Xung. 
Một điểm nữa trong bản dịch đã khiến người đọc ở ngoài 
nước Việt Nam không khỏi chú ý. Đó là biến đổi của ngôn 
ngữ, của tiếng Việt tại Việt Nam trong vòng 25 năm qua. 
Bây giờ người ta gọi đánh cược thay vì đánh cuộc (đánh cá) 
như hồi xưa. Cược đã thay cho Cuộc và đã vào các tự điển 
đàng hoàng. 

Hy vọng bản dịch mới Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ đến với giới 
hâm mộ Kim Dung ở bên ngoài Việt Nam trong nay mai. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


